Phần I. Vận mệnh 12 con Giáp năm Ất Mùi 


Tính cách của những người sinh năm Mùi rất hiền lành, thậm chỉ 
tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn. Nếu được phát huy hết mọi sở trường, sẽ trở 
thành những nhà nghệ thuật đầy tao nhả hoặc có tính sáng tạo cao, 
ngược lại, nếu không có những thành công trong sự nghiệp, họ sẽ trở 
thành người bi quan, chán nản và buồn bả. Người tuổi Mùi bằng 
những cử chỉ tế nhị rất giàu lòng thông cảm với người khác. Họ có 
thể bổ qua những lỗi lấm của người xung quanh và biết đặt vị trí của 
mình vào vị trí của người đó để biết những khó khăn của họ. Người 
sinh năm Mùi không thích bị bó buộc, không thể tự đo làm mọi việc. 
Họ luôn hiểu lòng người, mặc đù là người hiễn hình, ít phản kháng 
song nếu dùng vũ lực để ép họ làm thì rất khó. 


Cuộc đời của người tuổi Mùi phải có ba cái lớn: Ăn uống, nhà ở 
và quần áo. Cho dù có đi đến đâu, họ vẫn muốn được giao tiếp với 
mọi người, những ai muốn hợp tác với họ đều nhận được sự đối đãi 
tử tế. Không những thế, những người tuổi Mùi sau này nhất định sẽ 
có cuộc hôn nhân mỹ mãn, không những nhận được tình yêu của bạn 
đời mà còn được họ hàng thân thích yêu mến. 


Người ta nói rằng, người tuổi Mùi mà sinh vào mùa đông thì 
cuộc sống của họ sẽ gặp phải những gập ghềnh, trắc trở bởi mùa 
đông là mùa không có thức ăn cho dê, và dê sống trong mùa này 
thường phải chịu đói 


Dung mạo: đoan chính, thời niên thiếu biết cần kiệm, anh em ít 
dựa vào nhau, không hiếm muộn con nối dõi, giúp gia đình thịnh 
vượng, hậu vận kiếm được nhiều tiền. Phụ nữ biết chăm lo gia đình 
tốt hơn, mang mệnh ích tử. 


Tên eBook: Tổng Hợp Chiêm Tỉnh, Phong Thủy 2015 
(full prc, pdf, epub) 


Tác giả: Walca 
Thể loại: Chiêm tỉnh, Phong thủy, Văn học Việt nam 
Nguồn: wal:a.vn 


Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBook - http://www.dtv-ebook.com 


Giới thiệu: 


Bạn muốn biết tuổi mình trong năm 2015 sẽ gặp những may mắn 
hay khó khăn gì? 


Bạn muốn biết cung Hoàng đạo của mình năm Ất Mùi như thế nào? 


Bạn muốn biết cách trang trí nhà ở, văn phòng hay chọn đá quý 
trang sức để đem lại tài lộc, sức khỏe và may mắn? 


Bạn có dự định sinh con nhưng lại băn khoăn không biết đặt tên 
con như thế nào cho hợp mệnh, hợp tuổi của con và bố mẹ? 


Tất cả những câu trả lời bạn cần đều có trong cuốn sách "Tổng hợp 
chiêm tỉnh, phong thủy 2015" do Waka BBT biên soạn này. 


Mời bạn đón đọc! 


1. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi Tý 


Ấ 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch, năm nay sẽ là 
một năm có nhiều thay đổi quan trọng với người Tuổi Tý hay còn gọi 
là Tuổi Chuột đấy nhé. Tuy nhiên, năm mới này Tuổi Tý có thể bắt 
đầu như một chuyến đi gập ghềnh đó. 


Theo Tử vi Tuổi Tý năm Ất Mùi, khi Nhật Thực chiếu mạnh mẽ 
nhất vào ngày 20 Tháng Ba, lúc đó bạn Tý sẽ phải bỏ đi những điều 
con dang dở đó. Năm nay là năm mệnh Mộc, nên người tuổi Tý sẽ 
cảm thấy được an toàn, nhưng không dám làm gì mạnh bạo đâu . 
Thực tế và sáng tạo xen lẫn vào nhau trong cuộc sống của người tuổi 
Tý. 


Năm Ất Mùi nhấn mạnh sự tin tưởng và hợp tác của người tuổi 
Tý, tuy nhiên người tuổi Tý đừng vội vàng đặt lòng tin hay trao 
quyền cho ai đó, hãy độc lập hơn trong năm này người tuổi Tý nhé. 
Chấp nhận thay đổi sẽ giúp bạn khéo léo hơn trong mọi tình huống 
của cuộc sống. 


Tình yêu của Người tuổi Tý trong Năm Ất Mùi 2015 


Đam mê, năm Ất Mùi là một năm đầy thôi thúc đối với người 
tuổi Tý. Năm nay, người tuổi Tý biết sự khác biệt giữa ham muốn và 
tình yêu đích thực. Các yếu tố Mộc sẽ giúp Con Chuột xây dựng một 
tình bạn vững chắc trước khi phát triển thành tình yêu. Năm Ất Mùi 
giúp người tuổi Tý dễ tìm thấy tình yêu của mình hơn đó! 


Vào ngày 14 tháng 8 Dương lịch là ngày Mặt trăng lên khuyết, đó 
là thời điểm may mắn cho tình yêu. Hãy kỳ vọng rằng đối tác của 


bạn sẽ hài lòng với bạn và nâng tầm mối quan hệ lên tầm cao mới. 
Hãy rộng lượng và dành cho người ấy những lời khen ngợi. 


Gia đình & Bạn bè của người tuổi Tý trong năm Ất Mùi 2015 


Năm Ất Mùi là năm để người tuổi Tý yêu tương và dành nhiều 
thời gian hơn với gia đình, những dịp tình cờ gặp nhau sẽ có những 
điều vô cùng đáng nhớ. Hãy lên kế hoạch gặp bạn bè và thăm người 
thân đi nha người tuổi Tý! Ngày 31 tháng 7 là Rằm, là thời điểm tốt 
lành để con người ta xích lại gần nhau hơn. Hãy biết tận dụng thời 
điểm đó! 


Đồng thời người tuổi Tý hãy hào phóng, hòa đồng với tất cả mọi 
người, năm Ất Mùi sẽ cho bạn sự chính chắn và ổn định. Chuyện. tình 
bạn năm nay của bạn có nhiều tiến triển tốt, những người bạn của 
bạn rất hiểu bạn và sẵn sàng chia sẻ với bạn mọi điều. Hãy trận 
trọng những điều đó! 


Công việc & sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm Ất Mùi 
2015. 


Năm nay tình hình kinh tế của người tuổi Tý không có nhiều 
khởi sắc. Bắt đầu năm mới Ất Mùi đã bắt đầu có những khó khăn 
diễn ra với bạn rồi đó. Năm nay Ất Mùi người tuổi Tý hãy tăng 
cường hợp tác trong công việc và làm việc nhóm, đừng tách biệt 
mình ra. Giữ bình tĩnh, giữ tính ổn định, tập trung vào trọng tâm và 
bạn sẽ thu hút được những người bạn đồng hành cùng kết quả khả 
quan. 


Hãy chủ động theo 17 & 18 tháng 8, thời điểm trăng lên. Đây là 
thời điểm để người tuổi Tý tỏa sáng trong sự nghiệp và gặt hái được 
nhiều thành công mới đó nhé. Hãy biết tận dụng thời điểm này để 
làm tốt nhất công việc của mình. 


Tiền bạc của người tuổi Tý trong năm Ất Mùi 2015 


Hãy coi chừng, năm Ất Mùi là một năm mà bạn dễ xiêu lòng và 
vung tiền quá trán đấy người tuổi Tý, bạn có thể mua gì đó bạn 
thích, nhưng hãy nhớ rằng tiền bạc không phải vô tận. người tuổi Tý 
có thể phải thắt chặt chỉ tiêu của riêng mình, nếu không chuyện tiền 
bạc sẽ gây đảo lộn và bực bội trong gia đình của người tuổi Tý trong 
năm Ất Mùi này đấy! 


Nhớ rằng làm gì cũng phải có sổ sách và tính toán rỏ ràng, bạn 
dễ bị mất tiền và thiếu kiểm soát được chỉ tiêu của công ty trong 
năm nay đó. Và vào các ngày 27 tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm để 


bạn cải thiện tình hình và thu về các nguồn lợi tài chính đồi dào cho 
mình. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng ngọc phong thủy hóa giải phần 
nào. Người tuổi Tý nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh Quan 
âm nghìn tay. Sử dụng màu đỏ, tím như mã não đỏ, thạch anh tím, 
ruby, san hô đỏ, bích tỷ đỏ sẽ có lợi cho bạn. 


2. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Sửu 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch, đây sẽ là một 
năm mang lại nhiều trải nghiệm và nguồn năng lượng đồi dào cho 
người Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu sẽ bắt đầu một năm mới với sự 
chăm chỉ và quyết đoán trong cuộc sống, tinh thần hòa quyện cùng 
thiên nhiên cũng được nâng cao trong năm Ất Mùi này. 


Năm Ất Mùi sẽ giúp người tuổi Sửu đạt được nhiều hiệu quả 
trong công việc và tỏa sáng trong đám đông. Chơi mà làm lại mang 
đến một kết quả hoàn hảo rất bất ngờ cho các bạn tuổi Trâu trong 
năm nay đấy. Sau một khởi đầu vững chắc, ngày 18 tháng 04 đúng 
vào ngày trăng non, hứa hẹn một sự đổi mới tình cảm trong trái tim 
của Con Trâu. 


Hãy can đảm để từ bỏ bất kỳ thói quen hoặc những vấn đề mà 
không còn mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn nữa nhé. Năm nay là 
năm mệnh Mộc mang lại cho người tuổi Sửu rất nhiều điềm lành, 
bạn sẽ có khả năng trở nên nhạy cảm hơn, điều này giúp bạn đưa ra 


những sự đánh giá đối với người khác rất tốt. Năm nay được đánh 
giá là một năm thuận lợi với người tuổi Sửu. Lòng trung thành và sự 
quyết tâm của bạn sẽ nhận được nhiều sự khen thưởng đấy. 


Tình yêu của Người tuổi Sửu trong Năm Ất Mùi 2015 


Người tuổi Sửu luôn luôn thực tế và họ hiểu rõ tình cảm và công 
việc sẽ không bao giờ mãi thuận lợi, đôi khi sẽ gặp những sự khó 
khăn vì vậy họ luôn sẵn sàng cho một đoạn đường dài. Năng lượng 
của mệnh Mộc giúp người tuổi Sửu có được một sự an toàn, tình yêu 
tiến triển tốt và thịnh vượng trong năm 2015. Năm mới 2015 này 
cũng cung cấp cho người tuổi Sửu một khả năng quyết đoán và tự 
tin, bạn sẽ sẵng sàn bỏ đi những thứ khi bạn không đánh giá cao nó. 


Vào ngày 14 tháng 08 trăng non là ngày tốt lành cho một kỳ nghỉ 
lãng mạn hay hẹn hò với một người mới. Hãy chú ý đến những lời 
yêu thương ngọt ngào và cử chỉ tình tứ để thể hiện với đối phương 
nhé. 


Trong các cuộc hẹn hò với người bạn yêu thương, đừng quên 
chọn những bó hoa và rượu nho là những thứ kích thích buổi hẹn hò 
của hai người nhé. Những nỗ lực mà bạn thực hiện theo hướng lãng 
mạn hơn sẽ giúp tình yêu của hai bạn có những bước tiến triển rất 
tốt và khăn khít với nhau hơn đấy. 


Gia đình & Bạn bè của người tuổi Sửu trong năm Ất Mùi 2015 


Trong năm nay người tuổi Sửu nhìn chung được thuận lợi về 
đường tình duyên nhưng hơi trắc trở trong các mối quan hệ bạn bè. 
Năm tuổi Dê không phải là năm hợp để người tuổi Sửu giao du kết 
bạn nhiều, bạn nên lắng nghe lời khuyên này nhé! 


Tuy nhiên trong năm này, bạn được khuyến khích nên tham gia 
các nhóm hoặc tập thể cộng đồng xung quanh bạn. Nếu bạn tích cực 
tham gia thì bạn sẽ nhận ra nhiều điểu bổ ích và bạn sẽ càng bị thu 
hút, điều này sẽ tạo ra nhiều sự kết nối gắng bó rất tuyệt vời, có khả 
năng bạn sẽ kết thân được với một số người mà sẽ gắn bó suốt đời 
với bạn đấy. 


Người tuổi Sửu có một sự giao tiếp tốt, quyến rũ và những ý 
tưởng sáng dạ. Vào ngày 11 tháng 12 ngày trăng non, những điều 
may mắn đặc biệt sẽ đến với người tuổi Sửu trong việc tìm kiếm một 
người bạn tri kỷ suốt đời đấy. 


Công việc & sự nghiệp của người tuổi Sửu trong năm Ất Mùi 
2015 


Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong năm nay được ổn định và 
thuận lợi. Mối quan hệ với đồng nghiệp hoàn toàn có thể tin cậy lẫn 
nhau. Một số trong số họ rất biết chia sẻ và công bằng trong công 
việc, hỗ trợ lẫn nhau và tôn trọng nhau. 


Năm Ất Mùi thôi thúc bạn mơ ước và sáng tạo. Vào ngày 12 
Tháng 10 trăng non, là một cơ hội tốt để bạn thực hiện các bước 
nhảy để thay đổi hoặc cải thiện tình hình công việc của bạn. Vào 
cuối năm, người tuổi Sửu có thể gặt hái những phần thưởng lớn từ 
sự thành công trong công việc. 


Tiền bạc của người tuổi Sửu trong năm Ất Mùi 2015 


Người tuổi Sửu có một sự hoang phí không nhỏ trong chỉ tiêu 
tiền bạc, trong năm 2015 này là cơ hội để kiềm chế sự hoang phí của 
bạn, biết tiết kiệm là lập kế hoạch chỉ tiêu để tránh sự khủng hoàng 
tài chính khi nó thực sự đến. Đây là một năm ổn định tài chính đối 
với người tuổi Trâu. 


Trong năm Ất Mùi này tiền làm ra thì ít mà chỉ tiêu thì nhiều. 
Trong năm này bạn sẽ gặp nhiều cám dỗ trong vấn đề chỉ tiêu đấy. 
Bạn nên cẩn trọng trong việc chỉ tiêu hơn để tránh tình trạng cháy túi 
thường xuyên. 


Vào ngày 11 tháng 11 trăng non, là thời điểm lý tưởng để xem 
xét và đánh giá lại tài chính của bạn. Đây là thời điểm để bạn xem 
xét ngân sách của gia đình bạn và tìm cách tạo ra thêm nguồn thu 
nhập cho mình đấy. 


Hướng hóa giải: Dùng ngọc phong thủy là Phật bản mệnh Hư 
không tạng. Mặc trang phục, trang sức... gồm các màu đỏ, tím như 
mã não đỏ, thạch anh tím, ruby, san hô đỏ, bích tỷ đỏ sẽ có lợi cho 
bạn. 


3. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Dần 


M”. -ữa 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch, đây sẽ là một 
năm có nhiều biến động và sóng gió đối với những ai cầm tỉnh tuổi 
Dần. Tuy nhiên cũng không phải lo lắng hay sợ hãi. Người tuổi Cọp 
vẫn là sinh vật tráng lệ, bạn luôn luôn mạnh mẽ và có thể đối mặt 
với những thử thách một cách nhẹ nhàng. 


Sự nhanh nhạy, sáng suốt và lòng dũng cảm của người tuổi Dần 
sẽ được luyện trong năm Dê 2015 này. Tuyệt đối không được thất 
vọng, chán nản nếu phải đối mặt với bất kỳ khó khăn hay thử thách 
trong tháng Ba và tháng Tư tới. Sức mạnh về tỉnh thần và ý chí của 
các chú cọp sẽ được thử nghiệm nhiều trong năm này. 


Thực tế thì năm tuổi Mùi không hợp với mệnh người tuổi Dần, 
điều này khiến nguồn năng lượng của bạn sẽ không được mạnh mẽ. 
Tuy nhiên bạn sẽ cẩm thấy tự tin hơn về bản thân và tương lai của 
bạn sau ngày 12 tháng 10, ngày trăng non. 


Tình yêu của Người Tuổi Dần trong Năm Ất Mùi 2015 


Năm Ất Mùi sẽ là một năm may mắn của bạn trong đường tình 
duyên. Mọi người tuổi Dần đều có một sức hút với người khác giới 
rất cao, bạn sẽ dê dàng tìm được người yêu mới đến một cách nhẹ 
nhàng và tình cờ, sau đó sẽ là một mối tình lãng mạn tiến triển một 
cách tốt đẹp trong năm 2015 này. 


Năng lượng của năm Mùi có thể làm đa phần người tuổi Cọp 
cảm thấy bối rối với một vẽ ngoài hay ngoại hình đẹp đầy thu hút 
đấy. Hãy đón nhận điều đó một cách tự nhiên nhé! Trong năm nay vì 
đường tình duyên của Sửu khá đào hoa, nên các chú cọp hãy phân 
tích và thực tế khi tiến đến một mối quan hệ mới với đối phương 
nhé! 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Dần trong năm Ất Mùi 
2015 


Đây là một năm hứa hẹn sẽ mang lại cho người tuổi Dần một sự 
kết nối bạn bè khắp nơi. Năng lượng của năm Mùi sẽ giúp bạn có 
nhiều cơ hội để tiếp cận nhiều người và ngoại giao. 


Đồng thời tính cách của người tuổi Dần cũng được cởi mở rõ rệt 
làm cho một năm tuyệt vời để lên kế hoạch cho các buổi tụ họp hay 
giao du kết bạn. 


Các ngày 12 Tháng 10 trăng non là một thời gian đặc biệt may 
mắn để chia sẻ sở thích của bạn và lên một số kế hoạch lớn. Người 
tuổi Cọp sẽ có một năm nhiều niềm vui lớn trong tình cảm. Điều này 
tác động đến tính cách của các chú cọp trở nên thông minh, sinh 
động, hóm hĩnh và khiến nhiều người thích thú hơn với bản tính này. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Dần trong năm Ất Mùi 
2015. 


Năm Ất Mùi ảnh hưởng không ít đến tính cách của người tuổi 
Dần, trong công việc ở năm 2015 này các chú cọp có xu hướng buông 
thả và một chút lười biếng. Thay vào đó là một sự làm việc tự phát 
theo ý thích mà bạn bỏ bê công việc chính. Lời cảnh báo cho những 
người tuổi Dần hãy cẩn thận vì nguy cơ thất nghiệp của bạn trong 
năm nay là rất cao đấy. 

Ở nữa đầu năm nay sẽ là thời gian tốt nhất đối với công việc. Bất 
kỳ những thách thức nào cũng có thể dẫn bạn đến với một cơ hội 
vàng đấy. 


Mong đợi để khám phá cơ hội ngày càng tích cực đối với người 
tuổi Dần sau ngày 27 tháng 09, ngày trăng tròn. Nếu bạn đã có một 


công việc yêu thích, bạn sẽ làm rất trách nhiệm và hết công suất của 
mình. Người tuổi Dần sẽ tỏa sáng trong việc nhóm hay tập thể nếu 
bạn chịu khó không lười biếng. 


Tiền bạc của người Tuổi Dần trong năm Ất Mùi 2015 


Người tuổi Dần hãy cảm ơn vì một điều may mắn rằng tiền luôn 
luôn xuất hiện khi bạn cần trong năm này đấy. Năm Dê này thực sự 
mang đến tài lộc cho người tuổi Dần. Một chú cọp khôn ngoan sẽ 
nắm bắt được cơ hội này để gây dựng nguồn tài chính cho mình. 


Trong nửa đầu năm nay sẽ có những thay đổi lớn trong vấn đề 
tài chính của người tuổi Dần. Bạn có thể thoải mái với việc chỉ tiêu 
với các bữa ăn tối sang trọng, những món quà đắt tiền, hoặc trang 
phục hàng hiệu. 


Có một điều may mắn đến với người tuổi Dần trong năm nay nữa 
đó chính là biết tiếp thu những lời khuyên hợp lý và điều này có thể 
giúp các chú cọp biết tiết kiệm và hợp lý trong việc chỉ tiêu ở năm Ất 
Mùi 2015 này. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Dần nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh Hư không tạng. Sử dụng màu đen, sẫm như mã não đen, thạch 
anh đen, đá núi lửa sẽ có lợi cho bạn. 


4. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Mão 


mm. _—— 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch, đây sẽ là một 
năm có một khởi đầu khá chậm chạp đối với người tuổi Mão, tuy 
nhiên năm Dê này sẽ mang lại nhiều điềm vui và may mắn cho 
những ai cầm tỉnh tuổi con Mèo. 


Thời gian đầu của năm mọi thứ đều ổn định. Tuy nhiên người 
tuổi Mão nên tránh những xung đột mang tính cá nhân với tập thể 
hoặc xã hội, cũng nên tránh các tình huống đối đầu với những người 
khác. Đây là một năm người tuổi Mão cần sự cân bằng và yên ổn 
trong các mối quan hệ. 


Vào ngày gày 20 tháng 03 vào ngày nhật thực sẽ cung cấp một cơ 
hội quan trọng để thiết lập ranh giới hoặc làm rõ các mục tiêu dài 
hạn trong cuộc đời người tuổi Mèo. Năm Ất Mùi này bạn cần phân 
tích cẩn thận trong bất kỳ mối quan hệ hoặc vấn đề nào. 


Tình yêu của Người Tuổi Mão trong Năm Ất Mùi 2015 


Năm Dê này sẽ là một năm tràn đầy ánh nắng đối với tình yêu 
của người tuổi Mão. Những mối quan hệ liên quan đến tình cẩm lãng 
mạn sẽ đến với các chú Mèo một cách tự nhiên và bất ngờ nhất. 


Những ảnh hưởng tình cảm mang lại nhiều tính hiệu tích cực đối 
với các mối quan hệ gần gũi của bạn, tuy nhiên cũng cẩn trọng với 
nguy cơ tan vỡ trong tình cảm vì một số vấn đề tự phát. 


Các ngày 14 tháng 08, trăng non là ngày tốt lành để kết thúc một 
tình yêu không có kết cục và tìm kiếm một người mới. Một người 
khôn ngoan sẽ chấp nhận và đón nhận điều này. 


Trong năm Mùi này, sự thân mật và đồng cảm giữa bạn và người 
yêu của bạn có một mối quan hệ rất sâu sắc. Nhu cầu gắn kết và gần 
gũi giữa hai người rất cao, điều này khiến tình cảm của người tuổi 
Mão trong năm này sẽ ít có mâu thuẫn thay vào đó là một sự gắn kết 
bền chặt trong mối quan hệ tình yêu. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Mão trong năm Ất Mùi 
2015 


Mèo có thể là một kẻ hợm mình bí mật. Trong năm Dê này, tiêu 
chuẩn chọn bạn của bạn là đặc biệt cao. Bạn bè dựa vào bạn để củng 
cố tiếng nói của mình trong tập thể, cộng đồng và xã hội. Người tuổi 
Mão sẽ có ảnh hưởng đặc biệt trong các mối hợp tác kinh doanh giữa 
những người bạn. Đây là một năm có nhiều niềm vui với bạn. 


Trong năm Mùi này, người tuổi Mão hãy chăm chỉ bắt tay vào kế 
hoạch và tham gia vào các sự kiện cộng đồng. Hãy cởi mở để tăng 
các kỹ năng của bạn trong lĩnh vực giao tiếp và ngoại giao. Năng 
lượng của mệnh mộc sẽ giúp bạn có kỹ năng tổ chức và cải thiện tài 
ngoại giao của mình đấy. 


Để bắt kịp với người khác đôi khi có nghĩa là bạn cần phải biết 
những suy nghĩ quan trọng về sự thất bại khác. Sự quảng đại không 
bao giờ là đủ với những người không biết trân trọng, vì vậy người 
tuổi Mão trong năm nay nên biết điều chỉnh mình phù hợp với từng 
hoàn cảnh và từng người để thể hiện bản thân. 


Vào ngày 11 tháng 12 trăng non, bạn sẽ được tỏa sáng trong một 
khung cảnh đặc biệt có tầm ảnh hưởng đến rất nhiều người đấy. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Mão trong năm Ất Mùi 
2015. 


Đối với những người tuổi Mão đang làm ngành nghề dịch vụ lưu 
ý rằng một ảnh hưởng mạnh mẽ trong năm Mùi có thể khiến bạn 
phải mất nhiều thứ hơn là nhận được. 


Vào ngày 04 tháng Tư âm lịch, ngày nhật thực có thể đưa bạn 
đến một ngã tư đường của sự nghiệp. Hãy nhớ, bạn có được quyền 
ích kỷ hơn và đặt quyền lợi của bạn lên hàng đầu tiên. 


Người tuổi Mão hãy tin tưởng và tự tin vào năm nay sẽ mang lại 
nhiều sự thuận lợi và chắc chắn trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy 
nhiên hãy cẩn thận với những xung đột tại nơi làm việc và biết nhận 
ra các cơ hội tiềm ẩn để bắt lấy kịp thời. 


Đừng sợ hoặc ngần ngại nắm bắt cơ hội thăng tiến của mình. 
Trong năm này sự nghiệp của người tuổi Mèo sẽ có nhiều cơ hội bất 
ngờ tuyệt vời. Đối với nơi làm việc thì bạn sẽ tỏa sáng như một 
chuyên gia trung gian hòa giải hoặc là một sứ giả khá tuyệt đấy. 


Tiền bạc của người Tuổi Mão trong năm Ất Mùi 2015 


Tiền là điều cần thiết để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp, tiện nghỉ 
và sang trọng . Năm Ất Mùi này có thể mang lại một số biến động tự 
nhiên của thị trường tài chính. Tuy nhiên, một người tuổi Mão khôn 
ngoan không cần phải lo lắng về điều này. 


Trong năm nay dù là ngân sách nhà nước thậm chí tụt dốc thì 
tình hình thu nhập của bạn cũng sẽ ổn định. Tuy nhiên cần tránh một 
sự cám dỗ để khoa trương sự vững mạnh về tài chính của mình trong 
ngày 27 tháng 09 âm lịch, ngày nguyệt thực có thể lại những điềm 
xấu. 


Ảnh hưởng của năm Mùi có thể khiến bạn giải quyết vấn đề dựa 
vào đồng tiền. Đấy có vẽ là tốt nhất để điều khiển người khác làm 
những điều trên cho chính mình. Nhưng có những điều khác bạn nên 
làm còn hiệu quả hơn và tiết kiệm được một khoản khá lớn mà các 
chú Mèo cần phải khôn khéo hơn đấy. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Mão nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh Văn thù Bồ tát. Sử dụng màu đen, sẫm như mã não đen, thạch 
anh đen, đá núi lửa sẽ có lợi cho bạn. 


5. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Thìn 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch, đây sẽ là một 
năm mang lại nguồn động lực đồi dào cho người tuổi Thìn. 


Trong năm này khuyến khích những người tuổi Thìn tăng cường 
hợp tác nhiều hơn trong công việc. Năm 2015 có ảnh hưởng rõ đến 
sự thành công cho bất kỳ lĩnh vực công việc nào của bạn. 


Các ngày 20 tháng 03 vào ngày nguyệt thực toàn phần sẽ đưa 
những người tuổi Thìn đến một ngã tư ở đỉnh cao của quyền lực cá 
nhân hoặc sẽ phải đầu hàng, những gì còn lại sẽ trở thành nền tảng 
cho một tương lai tươi sáng hơn. Người tuổi Thìn có sự tự tin cao khi 
đối mặt với sự thay đổi điều này khiến mọi người khá ngưỡng mộ và 
hỗ trợ trong mọi lĩnh vực. 


Tình yêu của Người Tuổi Thìn trong Năm Ất Mùi 2015 


Những người tuổi Thìn mang nhiều trạng thái cảm xúc nên rất 
nhạy cẩm. Trong năm nay các chú Rồng sẽ dễ dàng thu hút được cảm 
tình của người khác giới hoặc làm lóa mắt người yêu hiện tại của 
bạn. Hãy nhẹ nhàng với người yêu của bạn trong năm con Dê này 
nhé. 


Gần ngày 14 tháng 08 Trăng non sẽ là một bước tiến trong các 
mối quan hệ mật thiết của bạn. Hãy cư xử nhẹ nhàng và thông cảm 
đối vời người yêu của bạn trong ngày này nhé các chú Rồng thân 
yêu. 


Vào những tháng cuối năm người tuổi Thìn có thể gặp một số rắc 
rối trong tình yêu. Những cuộc cãi vã giữa bạn và người yêu sẽ dày 
đặc trong suốt khoảng thời gian này, bạn có thể khiến người mình 
yêu bị tổn thương hoặc đưa ra một quyết định chấm dứt mối quan 
hệ tình cảm. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Thìn trong năm Ất Mùi 
2015 


Năm 2015 này sẽ tốt hơn nếu người tuổi Thìn dành nhiều thời 
gian để sống và làm một mình trong năm nay. Những bài học cuộc 
sống dựa vào sự hợp tác hay cả tin vào bạn bè sẽ là một sự dè chừng 
cho bạn đấy. Ngay cả khi chỉ có một mình bạn thì bạn cũng có thể 
làm nên 1 đội tuyển. 


Trong năm nay bạn sẽ có thời gian vui vẻ và thư giãn với những 
người bạ thương yêu bên gia đình của mìnhCác ngày 18 tháng 04 
trăng non có thể mang lại sự kiện để giúp bạn hiểu được giá trị của 
sự thỏa hiệp trong việc tạo ra một sự cân bằng tốt hơn trong cuộc 
sống của bạn. 


Năm nay tốt hơn hết là bạn nên tập trung vào thực tế, ngay cả 
khi có những niềm vui lớn. Hãy lên kế hoạch tốt nhất cho một số kế 
hoạch hay dự định của mình trong năm này. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Thìn trong năm Ất Mùi 
2015 


Người tuổi Thìn thích một công việc mang tính cạnh tranh, thách 
thức, hoặc một đấu trường để sử dụng hết năng lực của mình. Đây là 
một năm rất tốt đẹp để tạo nên thay đổi trong sự nghiệp của người 
cầm tỉnh con Rồng. 


Tuy nhiên vào tháng 10 trong công việc của người tuổi Thìn có 


một số trắc trở đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì rất lơn. Trong khi đó 
nếu bạn biết xoay chuyễn thì tình huống sẽ đưa bạn vào con đường 
dân tới thành công trong tương lai. 


Nếu những người tuổi Thìn đã có trong một nghề nghiệp ổn định 
và thỏa mãn thì năm Dê này sẽ cung cấp một cơ hội để bạn được 
công nhận và có chỗ đứng trong sự nghiệp của mình. 


Tiền bạc của người Tuổi Thìn trong năm Ất Mùi 2015 


Tiền là sức mạnh và một chú rồng mà không có tiền thì bạn sẽ 
giống như bị mắt kẹt trong một chiếc lưới lớn. Điều này có thể dẫn 
đến tình trạng thường xuyên thất vọng và một tính khí xấu đối với 
tất cả những ai tuổi Thìn. Vì vậy, hãy nhớ rằng cần phải cân bằng 
mọi thứ. 


Năm Dê này dễ dẫn các chú Rồng đến sự sa ngã. Dù bạn có kiếm 
được nhiều tiền nhưng cũng tiêu pha khá phun phí không dư thừa. 
Lời khuyên cho những người tuổi Rồng năm nay phải biết phân tích 
kỹ lưỡng ngân sách chỉ tiêu và tình hình tài chính. 


Hãy nỗ lực làm việc trong đầu năm để tạo nên một nguồn tài 
chính ổn định. Có thể trong thời gian giữa năm bạn sẽ cần đến nguồn 
tài chính rất cấp bách đấy. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Thìn nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh Phổ hiền Bồ tát. Mặc đồ, đeo trang sức, phụ kiện là các màu 
đỏ, tím như ruby, thạch anh tím, ngọc hồng lựu, mã não đỏ, san hô 
đỏ sẽ có lợi cho bạn. 


6. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi Ty 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch, đây sẽ là một 
năm người tuổi Ty sẽ nhận được nhiều tình cảm từ mọi người và 
những điều bạn mong muốn sẽ đến với bạn trong năm này. 


Những thứ gì bạn mất hoặc đầu hàng trong năm nay đều là 
những thứ bạn không còn cần nữa. Năng lượng thân thiện của năm 
con Dê này làm cho người tuổi rắn có một cách tiếp cận và tầm nhìn 
rất tỐt. 


Sau một khởi đầu chậm chạp hồi đầu năm, các bánh răng bí ẩn 
của số phận bắt đầu chuyển sang ủng hộ người tuổi Ty. Đừng đầu 
hàng hoặc hoài nghỉ khả năng của mình. Bạn sẽ làm được nhiều điều 
lớn lao trong năm nay. 


Tình yêu của Người Tuổi Ty trong Năm Ất Mùi 2015 


Người tuổi Ty có niềm đam mê mãnh liệt trong tâm hồn lẫn xác 
thịt làm cho bạn trở nên hoang dã và kén chọn trong tình yêu. Năng 
lượng từ mệnh Mộc năm nay khuyến khích bạn cần phải bền chí tìm 
kiếm tình yêu lâu đài, các chú rắn có thể có cơ hội tìm được một mối 
tình mới trong năm nay. 


Đối với một số người tuổi Ty, một khi tình yêu đã bớt phần nồng 
nàn thì sự lãng mạn nơi họ trở nên khan hiếm, sự lựa chọn hiển 
nhiên sẽ là sự chia ly. Ảnh hưởng năm Mùi này truyền cảm hứng cho 
các bạn tuổi Ty dễ cảm nhận được vị ngọt và sự lãnh đạm trong tình 
yêu. 


Một con rắn đã gắn liền với tình yêu hoặc gia đình có thể cảm 
thấy sự vui tươi khuấy đọng trong trái tim của chính mình. Đột 
nhiên, bạn sẽ trở nên lãng mạn và tình tứ hơn. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Tị trong năm Ất Mùi 2015 


Năm con Dê mang mọi người lại với nhau và khuyến khích các 
hoạt động hướng về cộng đồng. 


Trong năm này bạn sẽ rất hứng thú với các cuộc tụ tập ồn ào. 
Tuy nhiên bạn vẫn có thể điều khiển được hành động và thói quen 
của mình. Thực tế năng lượng Mộc của năm Mùi sẽ giúp các người 
tuổi Ty thiết lập ranh giới tâm linh để ngăn cách mình chống lại các 
thông tin đến từ quá nhiều phía. Không phải là bạn không thích sự 
cường độ này, nhưng bạn sẽ được hạnh phúc hơn nếu ở đó có sự 
bình đẳng, đoàn kết và gắn bó, không phải là sự chia rẽ. 


Một số kế hoạch nhỏ như cuộc họp mặt hay tụ tập nhóm sẽ làm 
đa phần người tuổi Ty khá bận rộn trong năm này. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Ty trong năm Ất Mùi 
2015. 


Rắn được sinh ra thám tử, không có vấn đề gì trong công việc 
của mà bạn không thể phân tích được. Nếu một người nào đó ở nơi 
làm việc thể hiện sự thiếu trung thực hay đâm sau lưng bạn, bạn sẽ 
cảm nhận được điều này trước bất kì ai khác. 


Đầu năm nay, những thay đổi lớn có thể gây mất an toàn hoặc 
nghỉ ngờ lẫn nhau tại nơi làm việc của bạn. Hãy tin tưởng vào bản 
năng trực giác của bạn để tự bảo vệ mình. Giao tiếp cởi mở và xây 
dựng đội ngũ đoàn kết là những công cụ mạnh mẽ để cải thiện thái 
độ và vị trí của bạn nơi làm việc. Hãy cùng đồng nghiệp thư giãn 


trong những hoàn cảnh thoải mái. 
Tiền bạc của người Tuổi Tị trong năm Ất Mùi 2015 


Sự tăng trưởng chậm và phân tích thận trọng của một năm Mùi 
này sẽ giúp những người tuổi Ty cảm thấy an toàn hơn trong vấn đề 
tài chính. Đối với Rắn, sức mạnh của tiền bạc không phải là chi tiêu 
phô trương cho mọi người thấy. Người tuổi Ty thường có các tài 
khoản ngân hàng bí mật, lặng lẽ nhưng rất giàu có. 


Một năm cai trị bởi con Dê có thể kích hoạt một số xung động rất 
lạ. Bạn có thể đặt tiền của mình đầu tư một cách thắng thua hoặc 
thậm chí được đưa vào canh bạc. 


Bất ổn trên toàn thế giới vào đầu năm có thể trở lại vào tháng 
Mười và đánh dấu những thay đổi lớn trong vấn tài chính của người 
tuổi Ty. Hãy giữ tiền của bạn thật chặt và an toàn. Cất giữ nó cẩn 
thận, ít nhất là cho đến khi bạn có những cân nhắc lựa chọn của bạn 
về vấn đề đầu tư hay không. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Ty nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh Phổ hiền Bồ tát. Mặc các đồ màu vàng như thạch anh tóc vàng, 
hổ phách sẽ có lợi cho bạn. 


7. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người tuổi 
Ngọ 


Tắc 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch. Người tuổi 
Ngọ hãy chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm những điều mới lạ nhé, 
không chỉ năng lượng, mà còn sự tập trung, kiên nhẫn và quan điểm 
chính xác. Điều này sẽ giúp bạn khắc phục sự chậm trễ nhất định 
không thể tránh khỏi và thất vọng. 


Trong năm mệnh Mộc này, những người cầm tỉnh tuổi Ngựa sẽ 
mất nhiều thời gian để trưởng thành. Mệnh Mộc sẽ giúp bạn kiểm 
soát được tính khí của bạn trong năm này. Đây sẽ là năm người tuổi 
Ngọ có nhiều hoạt động ngoại giao và tập thể hơn là đơn độc một 
mình. 


Vào ngày 20 tháng 03 ngày nhật thực toàn phần sẽ đánh dấu một 
thời điểm quan trọng của việc ra quyết định. Trong suốt cả năm, 
Những người tuổi Ngựa sẽ được thử thách để từ bỏ những gì không 


còn hoạt động. 
Tình yêu của Người Tuổi Ngọ trong Năm Ất Mùi 2015 


Sự hào hoa trong tính cách đã mang lại cho người tuổi Ngựa cả 
sự phấn khích và gặp không ít rắc rối lớn trong quá khứ. Mong đợi 
vào năm Mùi này kiềm chế lại sự phong lưu của bạn trong con 
đường tình duyên. Bạn sẽ khám phá sức mạnh và niềm vui của một 
tình yêu thực sự chứ không phải là việc cưỡi ngựa xem hoa, theo 
đuổi nhiều mối tình phù du. 


Trong năm nay nếu người tuổi Ngọ ít đi ra ngoài hơn, thì bạn sẽ 
tìm được tình yêu đích thực của riêng bạn ở gần ngay bên cạnh 
mình. Các ngày 14 tháng 08 ngày trăng non là ngày đặc biệt tốt lành 
để các chú Ngựa làm mơi lại tình yêu cũ của mình hoặc tìm một 
người mới và tạo nên một chuyện tình đặc biệt. 


Những suy nghĩ về sự ổn định của người yêu của bạn sẽ gây ảnh 
hưởng đến cá tính hoang dã của người tuổi ngựa. Đây là một năm 
hợp lý để người tuổi Ngọ xây dựng một tương lai hạnh phúc và ổn 
định. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Ngọ trong năm Ất Mùi 
2015 


Năm con Dê này hứa hẹn sẽ tạo ra những dịp vui vẻ để đưa mọi 
người lại với nhau. Mọi người luôn chào đón sự có mặt của các chú 
ngựa. Người tuổi họ có khả năng kỳ lạ là có thể sắp xếp ba hoặc bốn 
cuộc trò chuyện một lúc, bạn gần như bắt buộc phải chia sẻ bản thân 
mình. 


Các chú ngựa đặc biệt có ảnh hưởng lớn trong ngày 20 tháng 03 
ngày trăng non. Bạn sẽ có các kế hoạch sáng tạo và các hoạt động bất 
ngờ trong cộng đồng của mình. Mùa hè sẽ là mùa mà bạn sẽ được 
thoải mái nhất. 


Người tuổi Ngọ sẽ được tự do chơi bời những thứ mình thích 
đương nhiên bạn sẽ không phải chơi đơn phương độc mã mà kề bên 
luôn là một nhóm đông bạn bè. Bạn sẽ đốt cháy năng lượng dư thừa 
của riêng bạn vì sự khuyến khích của bạn bè. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Ngọ trong năm Ất Mùi 
2015. 


Vô tổ chức là bản tính thứ hai của người tuổi Ngọ, điều này gây 
sự trì hoãn trong các kế hoạch tổng thể của bạn để thành công. Trong 
công việc, các chú ngựa cần phải rèn luyện sự tổ chức và nhạy bén 


hơn. Tuy nhiên kỹ năng giao tiếp tự nhiên và lạc quan của bạn thu 
hút được sự công nhận hơn các năm trước. 


Các ngày 04 tháng 04, ngày nguyệt thực bán phần có thể mang 
lại những bài học quan trọng nhưng mãnh liệt về hướng đi của sự 
nghiệp người tuổi Ngọ. Ảnh hưởng của năm Dê làm cho tất cả mọi 
người tuổi ngựa đặc biệt là nói nhiều và thích giao du. 


Đừng để bị chệch hướng bởi bản tính bồng bột hoặc cam kết 
những lời hứa mà bạn không chắc có thể làm được. Tránh rủi ro 
trong tài chính và sự hiểu lầm trong lời nói. 


Tiền bạc của người Tuổi Ngọ trong năm Ất Mùi 2015 


Năm nay là năm tiềm năng cho những thay đổi lớn mà không 
phải là hoàn toàn dưới sự kiểm soát của bạn. Người tuổi Ngựa năm 
nay sẽ có sự hao tài không hề nhỏ. Hãy làm tốt nhất để có một số 
tiền dự trữ khi cần thiết. 


Người tuổi ngọ năm nay khá hảo tâm trong việc giúp đỡ người 
khác. Hãy bình tĩnh và đừng quá tự hào chia sẻ tài chính của mình 
với những người khác. Năm nay khuyến khích bạn phải thực tế về sự 
thu nhập của bạn sẽ không có nhiều. 


Vấn đề về tiền bạc có thể sẽ khiến những người tuổi Ngọ phải 
thất vọng trong năm nay. Tuy nhiên hãy quý trọng và tiêu xài những 
đồng tiền một cách hợp lý thì bạn sẽ an toàn trong vấn đề tài chính. 
Nếu tình hình khả quan, vào ngày 12 tháng 10, tài chính của người 
tuổi ngựa sẽ có sự đầy đủ hơn. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Ngọ nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh Đại thế chí Bồ tát. Sử dụng màu vàng như thạch anh tóc vàng, 
hổ phách sẽ có lợi cho bạn. 


8. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Mùi 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch. Năm nay là 
năm tuổi của người cầm tỉnh tuổi con Dê, tuy vậy năm nay lại mang 
đến nhiều lợi lộc cho những ai là tuổi Mùi đấy, trong năm nay bạn 
cũng được nhận nhiều sự trợ giúp ý nghĩa đến từ người khác. 


Người tuổi Mùi năm nay sẽ được kết giao với rất nhiều người 
bạn tâm giao. Bạn bè sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong công việc và vẫn 
đề tài chính trong năm nay. Nếu cần thiết thì bạn nên nhờ đến sự trợ 
giúp từ họ. 


Vào ngày 20 tháng 03 ngày nhật thực bán phần sẽ là một thời 
điểm quan trọng mà bạn phải đưa ra một số quyết định lớn trong 
cuộc đời của mình. Những sự định đoạt này bạn cần phải phân tích 
thật cẩn thận và có kế hoạch thực tế. Đây có thể là một năm mang 
tính bước ngoặt cho cuộc sống của người tuổi Dê. 


Tình yêu của Người Tuổi Mùi trong Năm Ất Mùi 2015 
Một chú Dê khôn ngoan đều biết tận hưởng những điều tốt đẹp 
nhất trong cuộc sống như vưi chơi và khiến mọi người xung quanh 


mình hạnh phúc. Trong năm Ất Mùi này, bạn sẽ được mọi người 
đánh giá rất tốt trong tính cách và con người đấy. 


Sự thoải mái và niềm nở trong tính cách làm cho bạn trở nên rất 


thu hút những người khác giới, họ rất mong muốn trở thành một nữa 
đích thực của bạn. Đừng nghỉ ngờ trực giác và con tim của bạn. Hãy 
chọn đúng con đường mà trái tim bạn mách bảo. 


Vào ngày 14 tháng 08, ngày trăng non sẽ có một điều đặc biệt 
may mắn trong tình yêu và sự lãng mạn với bạn đấy. Hãy thử trực 
tiếp đưa ra lời đề nghị hẹn hò hoặc tạo những ấn tượng đặc biệt để 
chiếm cảm tình của họ vào hôm đó nhé. Năm nay sẽ mang đến cho 
bạn một sự ổn định và hạnh phúc trong mối quan hệ với người bạn 
đời của bạn. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Mùi trong năm Ất Mùi 
2015 


Người mang tuổi Mùi có một khả năng gắn kết mọi người lại với 
nhau một cách thân thiện. Trong năm nay bạn sẽ có một sự kết giao 
bạn bè rất lớn, đặc biệt nhất là trong những tháng cuối năm, sự kết 
nối bạn bè sẽ rất nhiệt tình trong thời gian đó. Bạn sẽ nhận được 
nhiều tình cảm của mọi người và bạn sẽ thấy thoải mái trong cuộc 
sống tỉnh thần trong năm Ất Mùi này đấy. 


Những kỹ năng xã hội của bạn sẽ được phát huy rất tốt trong 
năm 2015 này. Điều này dẫn bạn kết giao được nhiều mối quan hệ có 
lợi cho cuộc sống cũng như sự nghiệp của bạn. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Mùi trong năm Ất Mùi 
2015. 


Trong năm Ất Mùi này, sự nghiệp sẽ được ưu tiên số 1 trong 
cuộc sống của người tuổi Dê. Công việc của bạn sẽ có sự thay đổi 
hoặc chậm trễ trong đầu năm tuy nhiên đến vài tháng tiếp theo ở 
giữa năm sẽ được nhiều thuận lợi hơn. 


Các yếu tố mệnh Mộc của năm nay khiến bạn trở nên chững chạc 
và dứt khoát hơn trong cách giải quyết và đưa ra các đề án trong 
công việc. Bạn sẽ được đảm nhiệm một vị trí mới tốt hơn hiện tại rất 
nhiều đấy nhé. Tổng quan sự nghiệp năm nay của người tuổi Mùi sẽ 
rất phát triển, các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng rất thuận lợi. 


Tiền bạc của người Tuổi Mùi trong năm Ất Mùi 2015 

Năm nay cảnh báo những người cầm tỉnh tuổi Dê phải thật sự 
thận trọng trong vấn đề tài chính. Đây có thể là một năm mà bạn sẽ 
có nhiều may mắn liên quan đến tiền bạc nhưng không nên quá phô 
trương vì điều này sẽ dẫn đến sự mất trắng tiền tài của bạn đấy. 


Trong năm Ất Mùi này bạn cũng sẽ nhận được nhiều vận may 


bất ngờ đến từ công việc. Tuy nhiên bạn cần phải sử dụng đồng tiền 
một cách thông minh và chỉ chỉ tiêu trong giới hạn hợp lý mới có thể 
giữ được sự an toàn cho tài chính trong năm nay. 


Năm nay những người tuổi Mùi cũng nên tránh bị người khác dụ 
dỗ vào việc đầu tư làm giàu mà không có kế hoạch thực tế nhé. Hãy 
nhớ rằng tiền là sức mạnh và hãy sử dụng nó một cách thông minh 
để thể hiện rằng bạn biết điều khiển sức mạnh nhé. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Mùi nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh Như Lai đại nhật. Sử dụng màu đỏ, tím như ruby, mã não đỏ, 
thạch anh tím sẽ có lợi cho bạn. 


9. Tổng quan Tử vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Thân 


<% 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch. Đây sẽ là một 
năm mang đến khá nhiều thử thách cho người tuổi Thân. 


Vào thời gian ngày 20 tháng 03, ngày nhật thực bán phần xuất 
hiện đây sẽ là một thời điểm mà tất cả mọi thứ trong cuộc sống của 
bạn sẽ thay đổi. Bạn cần phải đặt mục tiêu rõ ràng ngày đầu và cố 
gắng để theo đuổi chúng. Nhờ mệnh Mộc của năm Mùi trong năm 
bạn sẽ trở nên khôn ngoan và nhanh nhạy hơn so với các năm bình 
thường trước. 


Năm nay sự nghiệp của bạn phát triển chậm nhưng khá chắc 
chắn. Bạn sẽ có được một số dự án thú vị và các cuộc hợp tác tốt đẹp 
trong công việc 


Tình yêu của Người Tuổi Thân trong Năm Ất Mùi 2015 


Đối với những người tuổi Thân đã có được một người bạn đời 
hợp ý thì năm nay sẽ là thời gian xúc tác cho tình cảm của bạn ngày 
một thêm nồng nàn, đam mê, ngọt ngào và yên bình. 


Nếu bạn là một chú Khỉ đang độc thân thì đây là một năm mà 
bạn sẽ cần xem xét lại bất kỳ mối quan hệ nào mà bạn đang có ý 
muốn tiến triển gần hơn trong tình cảm. Sự thất vọng trong chuyện 
tình cảm vào đầu năm sẽ dẫn đến một sự lựa chọn quan trọng của 


bạn vào cuối năm nay trong chuyện tình yêu đấy. 


Lời khuyên cho bạn trong năm nay là phải có sự phân tích thực 
tế. Nếu bạn thật sự muốn chọn một người làm bạn đời của mình thì 
vào ngày 14 tháng 08, ngày trăng non sẽ là một ngày tốt lành có thể 
mang lại một người yêu mới tuyệt vời và thú vị cho bạn đấy nhé. 
Bạn hãy cởi mở với những lời khuyên của những người bạn tốt, vì 
họ sẽ là những người mai mối cho mối lương duyên của bạn trong 
năm nay đấy nhé. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Thân trong năm Ất Mùi 
2015 


Năm nay là một thời gian khá thoải mái mà người tuổi Thân có 
thể kết hợp giữa công việc và niềm vui. Hãy tận dụng những thời 
gian làm việc theo nhóm để mang mọi người lại gần với nhau hơn 
nhé. 


Bạn có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ việc kết nối một mối 
quan hệ rộng lớn nhiều bạn bè khác nhau đấy, hãy lên các kế hoạch 
sự kiện để mọi người có nhiều cơ hội thân thiết nhau hơn nhé. 


Sau một khởi đầu chậm chạp từ đầu năm, bạn sẽ trở nên bận rộn 
với các trách nhiệm khác vào tháng 08 đấy. Đây cũng là một thời 
gian may mắn mà bạn sẽ được đoàn tụ với những người bạn cũ đã 
không gặp trong một thời gian khá dài. 


Cuối tháng 08 đến nửa sau của năm nay là thời gian mà bạn sẽ 
có nhu cầu cao trong các vấn đề liên quan đến tình bạn, nhiều cuộc 
tụ họp vui chơi sẽ được lên kế hoạch rất thú vị đấy. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Thân trong năm Ất Mùi 
2015. 


Trong năm nay người tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành 
công tốt đẹp trong công việc của mình đấy nhé. Tuy nhiên bạn nên 
xem xét lại con đường sự nghiệp của bạn để có một hướng đi tốt 
nhất. 


Năm nay đòi hồi sự kiên nhẫn ở người tuổi Thân rất cao. Đừng 
để những thất bại đầu năm làm hỏng tâm trạng của bạn. Tiếp tục cố 
gắng làm tốt nhất có thể. Vào ngày 12 tháng 10 có thể dẫn đến một 
sự khởi đầu mới quan trọng trong sự nghiệp của bạn đấy. 


Lời khuyên cho người tuổi Thân năm nay cần đề cao tỉnh thần 
đồng đội và đồng nghiệp trong công việc. Điều này có thể không phải 
là lợi thế của bạn. Tuy nhiên, hãy có tỉnh thần cầu tiến với đồng 


nghiệp hoặc cấp trên của bạn, điều này sẽ mang lại cho bạn một lợi 
thế để cải thiện vị trí trong sự nghiệp hoặc có cơ hội để tìm một công 
việc tốt hơn. 


Tiền bạc của người Tuổi Thân trong năm Ất Mùi 2015 


Người tuổi Thân có khả năng kiếm tiền rất tài giỏi. Bạn có thể 
vượt qua mọi thách thức tài chính khó khăn. Sự khéo léo và quyết 
tâm sẽ giúp bạn thành công và phát triển trong năm nay. 


Vào ngày 20 tháng 03 sẽ có những thay đổi trong tài chính của 
bạn, mang lại một cuộc sống tốt đẹp đầy đủ về vật chất. 


Trong năm nay người tuổi Thân cần phải tính toán nguồn tài 
chính một cách cẩn thận trong chỉ tiêu hoặc đầu tư trong công việc. 
Hãy cần thận với những lời tâng bốc của một số người nịnh bợ mong 
chờ nhận được sự hào phóng của bạn đấy nhé. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Thân nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh Như Lai đại nhật. Dùng trang sức, phụ kiện, quần áo bằng các 
màu đen, sẵẫm như mã não đen, thạch anh đen, đá núi lửa sẽ có lợi 
cho bạn. 


10. Tổng quan TỬ vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Dậu 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch. Đây sẽ là một 
năm mang lại sự như ý cho bạn. Tiến triển trong công việc và thuận 
lợi trong tình duyên. 


Trong năm Mùi này bạn nên hạn chế các hoạt động xã hội và 
tránh những bất cẩn trong giao tiếp với mọi người. Chịu ảnh hưởng 
bởi mệnh Mộc, người tuổi Dậu năm nay rất dễ tính và dễ khoan dung 
với bất cứ tình huống nào. 


Vào ngày 20 tháng 03, đây là một thời điểm mà người tuổi Dậu 
có những sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của mình. Năng lượng 
của năm Mùi giúp người tuổi Dậu dám từ bỏ những thứ quen thuộc 
và những ý tưởng không còn có giá trị tốt nhất, thay vào đó là những 
sự sáng tạo rất đặc biệt. 


Tình yêu của Người Tuổi Dậu trong Năm Ất Mùi 2015 


Đây là một trong năm lý tưởng cho người tuổi Dậu đang độc thân 
tìm một người bạn đời thật sự tuyệt vời. Bạn sẽ rất thuận lợi trong 
việc hẹn hò và thể hiện tình cảm với người khác giới. Đây là thời 
gian tốt để bạn tích cực chọn một ứng viên tiềm năng cho trái tim 
của mình đấy nhé. 


Nếu bạn đã có gia đình hoặc đã có người yêu, thì năm nay bạn 
lại ít quan tâm đến người bạn đời của bạn lắm đấy. Hãy tích cực thể 
hiện tình cảm của mình hơn nhé. 


Vào ngày 14 tháng 08 sẽ là một ngày đặc biệt may mắn để bắt 
đầu hẹn hò với người tình của bạn đấy nhé. Hãy lên kế hoạch gì đó 
thật đặc biệt cho ngày hôm đấy nhé. Đây sẽ là một năm tiến triển tốt 
đẹp của tình yêu, kết quả là một mối tình nồng nàn có thể cập bến 
hôn nhân đấy nhé. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Dậu trong năm Ất Mùi 
2015 


Năm nay người tuổi Dậu có xu hướng muốn kết giao nhiều bạn 
bè vì một số mục đích cụ thể. Các hoạt động xã hội và hoạt động 
nhóm được bạn chú tâm tham gia. 


Người tuổi Dậu có xu hướng thích tụ tập. Bạn thích là người tổ 
chức những buổi tụ họp thú vị. Có thể mục đích lý tưởng của bạn 
khi tổ chức những hoạt động này nhằm gây quỹ từ thiện mà trong 
năm nay bạn sẽ làm.Ngày 16 tháng 6 sẽ là một thời gian đặc biệt tốt 
lành cho các kế hoạch hoặc sự kiện có lợi cho tập thể của bạn. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Dậu trong năm Ất Mùi 
2015. 


Người tuổi Dậu ít khi hạnh phúc tại nơi làm việc, trừ khi họ đã 
làm quen với toàn bộ môi trường làm việc của mình. Người tuổi Dậu 
là người làm việc không quá tỈ mỉ, bạn thường không đặt nhiều tâm 
huyết và sự kỳ vọng vào việc mà bạn làm. Tuy nhiên trong năm nay 
bạn sẽ được các đồng nghiệp giúp đỡ nhiều trong công việc và huấn 
luyện cho bạn biết ngoại giao hơn. Người tuổi Dậu là người thường 
hay đòi hỏi, trong năm nay bạn nên kiềm chế mình ít đòi hỏi hơn đi 
nhé. 


Ảnh hưởng của năm Mùi này giúp bạn có tỉnh thần hợp tác với 
đồng nghiệp để đạt được kết quả tốt trong công việc. Điều này có thể 
cải thiện vị trí hiện tại của bạn trong nơi làm việc của mình. Đừng 
nản với những thất bại vào đầu năm nay nhé. 


Sau một khởi đầu không mấy suông sẻ, vào ngày 13 tháng 09 sẽ 
mang đến nhiều điều tích cực trong việc cải thiện triển vọng nghề 
nghiệp của người tuổi Dậu. 

Tiền bạc của người Tuổi Dậu trong năm Ất Mùi 2015 

Người tuổi Dậu thường ít có khả năng kiếm tiền tốt. Nếu bạn có 
khoản nợ với người khác thì nên dành nhiều thời gian đầu năm để 
thanh toán hết những món nợ ấy đi nhé. 


Năm Mùi này có thể sẽ có một số thay đổi lớn về tài chính của 


bạn đấy, đặc biệt là trong những tháng đầu tiên của năm. Bạn hãy 
khôn ngoan để nắm bắt một số cơ hội nhân đôi số tiền của mình nhé. 


Người tuổi Dậu cũng khá "sĩ diện" trong vẫn đề tiêu tiền, bạn 
đừng sợ người khác xem mình như một kẻ hà tiện. Tốt nhất trong 
năm nay là bạn nên tiết kiệm đến mức có thể nhé, điều này sẽ giúp 
bạn tránh khỏi hối tiếc vào cuối năm nay đấy nhé. 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa giải 
phần nào. Người tuổi Dậu nhận được sự phù hộ của Phật bản mệnh 
Bất động Minh vương. Sử dụng màu đen, sẫm như mã não đen, thạch 
anh đen, đá núi lửa sẽ có lợi cho bạn. 


11. Tổng quan TỬ vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Tuất 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch. Người tuổi 
Tuất năm nay nhận được sự tín nhiệm của người khác trong tất các 
lĩnh vực, nhờ sự tận tụy trong cuộc sống bạn sẽ nhận được nhiều 


thành quả tốt đẹp trong năm này. 


Tuy vậy cuộc sống của bạn cũng có những thách thức trong năm 
Mùi này. Sự trì trệ trong công việc và những bất lợi về vấn đề tài 
chính lần lượt xảy đến với bạn mang lại cho bạn nhiều khó khăn 
trong một thời gian. 


Sự kiện vào ngày 20 tháng 03 có thể đòi hỏi ở bạn sự dũng cảm 
và tài ngoại giao để thể hiện mình. Các mối quan hệ tình cảm hạnh 
phúc giúp chữa lành một số tổn thương và giúp bạn vượt qua mọi 
khó khăn trong cuộc sống. Bạn hãy trân trọng những người thân yêu 
của mình nhé. 


Tình yêu của Người Tuổi Tuất trong Năm Ất Mùi 2015 


Người tuổi Tuất có một bản chất lương thiện và lãng mạn. Trái 
tim của bạn không bao giờ biết nghi ngờ vào những người mình 
thương yêu, điều này khiến gia đình của bạn luôn hạnh phúc. 


Vào ngày 14 tháng 08 sẽ là một ngày đặc biệt may mắn khi tình 
yêu và sự lãng mạn sẽ cuốn lấy bạn đấy. Cuộc sống tình yêu của bạn 
sẽ trở nên hạnh phúc hơn và bình yên hơn trong năm Mùi này đấy 
nhé. 


Lời khuyên cho người tuổi Tuất trong năm nay đó chính là hãy 
giữ vững niềm tin, lòng vị tha và sự ấm áp nơi trái tim bạn để giữ 
được lữa nhiệt huyết cho tình yêu của bạn nhé. Mối quan hệ tình yêu 
của bạn có khả năng đi theo hai hướng: Một là mối quan hệ đó sẽ sâu 
sắc hơn và ngọt ngào hơn hoặc nếu tình yêu đã nhạt lạnh thì điều tốt 
nhất là bạn nên tìm kiếm một tình yêu mới đi nhé. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Tuất trong năm Ất Mùi 
2015 


Người tuổi Tuất hợp mệnh với người tuổi Mùi vì vậy mà năm 
nay sẽ mang lại nhiều điều tốt lành và niềm vui đối với cuộc sống 
tình cảm bạn bè của bạn. Bạn bè thậm chí sẽ được bạn ưu tiên hơn 
những mối quan hệ khác đấy. Đây sẽ là năm bạn được kết giao với 
rất nhiều bạn bè mới, bạn sẽ cảm thấy họ như là gia đình của mình. 


Nhận ra và trộn càng nhiều càng tốt. Cánh cửa mới tuyệt vời của 
khả năng sẽ mở ra. Các ngày 15 Tháng Bảy New Moon là đặc biệt 
quan trọng để đưa gia đình và bạn bè với nhau.Bạn là người thích 
sống với tình bạn. Hãy tin vào trực giác của bạn khi đánh giá về 
những người bạn chơi nhé. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Tuất trong năm Ất Mùi 


2015. 


Năm nay sẽ là một thời gian tiềm năng cho những thay đổi lớn 
trong sự nghiệp của bạn. Cứ bám víu vào những công việc lặp đi lặp 
lại không có tiềm năng phát triển sẽ mang lại cho bạn sự thất bại và 
chán nả. Hãy tin vào trực giác của bạn và đủ tự tin để thay đổi công 
việc hiện tại của bạn nhé! 


Bạn là người có đầu óc và hoàn toàn độc lập khi đã thiết lập mục 
tiêu trong công việc chỉ cần bạn đủ can đảm để hành động, điều này 
sẽ mang đên thành công cho bạn trong năm nay đấy. 


Vào ngày 16 tháng 06 sẽ mang đến một cơ hội để bạn phát triển 
những ý tưởng quan trọng của mình. Vào thời gian cuối năm bạn sẽ 
nhận được nhiều điều tốt lành đến từ công việc mới. 


Tiền bạc của người Tuổi Tuất trong năm Ất Mùi 2015 


Năm Mùi này cảnh báo bạn phải có sự thận trọng trong tiền bạc. 
Bạn có khả năng bị phụ thuộc vào những người thân yêu của mình 
trong vấn đề tiền bạc. 


Hãy tìm kiếm giải pháp thay vì phụ thuộc vào người khác hoặc 
thậm chí phải cày bừa thật nhiều để tạo cho mình một nguồn chỉ tiêu 
cá nhân trong năm nay nhé. 


Năng lượng tồn đọng của năm nay có tác động mạnh mẽ đến thị 
trường tài chính. Bạn hãy chuẩn bị tỉnh thần cho những cú số đột 
ngột trong vấn đề tài chính nhé. Hãy tiết kiệm càng nhiều càng tốt 
trong năm nay nhé! 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Tuất nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh A di đà. Sử dụng màu đỏ, tím như ruby, thạch anh tím, mã não 
đỏ, san hô đỏ, ngọc hồng lựu sẽ có lợi cho bạn. 


12. Tổng quan TỬ vi Ất Mùi 2015 của người Tuổi 
Hợi 


Năm Ất Mùi 2015 là năm Dê mạng Mộc, tính bắt đầu từ ngày 19 
tháng Hai năm 2015 đến 07 tháng 2 2016 Dương Lịch. Đây sẽ là một 
năm mang lại cho bạn sự bình an và yên tâm trong mọi lĩnh vực cuộc 
sống đấy nhé. Trong năm nay bạn có được nhiều cơ hội đi du lịch và 
vui chơi đấy. 


Tuy nhiên việc quá yên bình trong năm nay khiến cho bạn luôn 
mơ mộng về một cuộc sống hưởng thụ và quên mất cần phải có cách 
nhìn thực tế. Nếu bạn cân bằng được lý trí của mình thì đây sẽ là 
một năm phát triển trong sự nghiệp và nhiều niềm vui trong cuộc 
sống. Người tuổi Hợi vốn chỉ muốn vui chơi! 


Lời khuyên cho người tuổi Hợi trong năm Ất Mùi đó là hãy siêng 
năng tham gia các hoạt động cộng đồng và từ thiện bạn nhé. Sẽ có 
nhiều cơ hội đang chờ đón bạn ở phía trước đó! 


Tình yêu của Người Tuổi Hợi trong Năm Ất Mùi 2015 


Năm Ất Mùi này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một sự may mắn 
và đầy cuốn hút trong tình yêu. Hứa hẹn một tình yêu hạnh phúc sẽ 
đến với bạn trong năm này. 


Vào ngày 14 tháng 08 là một ngày đặc biệt tốt lành để lên kế 
hoạch cho một ngày hẹn hò lãng mạn với người bạn yêu thích. Nếu 
bạn vấn đang cô đơn thì hãy nhiệ tình tham gia các hoạt động xã hội 
trong năm nay nhé, ở đó có thể bạn sẽ tìm được một sự khởi đầu cho 
một mối tình tuyệt vời đấy nhé. 


Người tuổi Hợi thường có tính thích quản lý và sở hữu người 
yêu. Một số người vì quá yêu mà trở nên quá khắc khe đối với người 
mà họ thương yêu. Đây là một điều dễ khiến tình yêu lụi tàn. 


Tuy nhiên nếu bạn kiểm soát được tính cách thì năm nay hứa 
hẹn tình yêu của bạn sẽ có sự tiến triển thân mật sâu hơn. Hãy tận 
hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của bạn trong năm nay nhé. 


Gia đình & Bạn bè của người Tuổi Hợi trong năm Ất Mùi 2015 


Ảnh hưởng của năm Dê, những người tuổi Hợi sẽ nhận được 
những niềm vui thú vị thông qua bạn bè của mình. Năm nay bạn sẽ 
dành được sự chú ý và quan tâm của nhiều người xung quanh mình, 
đây là điều mà một người tuổi Hợi rất mong muốn nhận được trong 
tất cả mối quan hệ với ai. 


Vào ngày 16 tháng 06 và ngày 12 tháng 10 sẽ là thời gian lý 
tưởng cho việc lập kế hoạch các sự kiện vui chơi tập thể ngoài trời, 


Năm nay bạn sẽ tổ chức thường xuyên các cuộc hội họp với gia 
đình và bạn bè cũ. Bạn cũng cần chú ý trong ăn uống vào năm nay 
tránh các nguy cơ bị đau dạ dày hay đường ruỘt. 


Công việc & sự nghiệp của người Tuổi Hợi trong năm Ất Mùi 
2015. 


Người tuổi Hợi hãy kiên nhẫn với những thất bại hoặc sự chậm 
trễ trong đầu năm nay. Vào giữa năm tình hình công việc sẽ được cải 
thiện hoặc bạn sẽ đến với một công việc mới và hứa hẹn nhiều tiềm 
năng tốt hơn. 


Sự tự tin và quyến rũ trong năm nay sẽ làm cho bạn trở thành 
một ông chủ nổi bật, một nhân viên hoặc chuyên viên tư vấn khách 
hàng lôi cuốn. Bạn sẽ tỏa sáng trong công việc của mình. Hãy cố 
gắng tận dụng các lợi thế của bạn để tạo ra nhiều cơ hội tốt trong 
công việc nhé! 


Trước ngày 27 tháng 09 âm lịch trở đi sẽ giúp bạn có được nhiều 
cơ hội phát triển vào cuối năm nay. 


Tiền bạc của người Tuổi Hợi trong năm Ất Mùi 2015 


Trong năm Mùi này người tuổi Hợi hãy chú ý đến việc quản lý 
tiền bạc nhé. Vào ngày 20 tháng 03 bạn sẽ nhận được một vài cú sốc 
tài chính trong cuộc sống của mình đấy. Bạn sẽ phải mất vài tháng 
trước khi mọi thứ được ổn định hơn. 


Tốt nhất trong năm nay bạn nên có một kế hoạch theo dõi các 
nguồn chỉ tiêu và ngân sách thu nhập cá nhân, tránh sự thiếu hụt tiền 
bạc khi cần. Bạn cũng cần phải thận trọng trong việc đầu tư kinh 
doanh, nếu làm tốt bạn sẽ phát triển được doanh thu của mình. 


Năm nay người tuổi Hợi sẽ nhận được lộc trời cho. Tuy nhiên 
bạn không nên cho bạn bè hoặc người thân vay mượn tiền bạc trong 
năm nay nhé. Hãy xem xét thận trọng trước khi sử dụng lòng hảo 
tâm của mình nhé! 


Hướng hóa giải: Có thể dùng trang sức, ngọc phong thủy hóa 
giải phần nào. Người tuổi Hợi nhận được sự phù hộ của Phật bản 
mệnh A di đà. Sử dụng màu đỏ, tím như ruby, thạch anh tím, mã não 
đỏ, san hô đỏ, ngọc hồng lựu sẽ có lợi cho bạn. 


Phần II. Sinh con và đặt tên cho con năm Ất Mùi 


Tuổi con Dê sinh năm 2015 Ất Mùi thuộc mệnh Kim trong Ngủ 
hành theo như sách lịch sử Trung Quốc là con vật dịu dàng ôn hòa 
nhất. Người Sinh năm này là người luôn vưi cười, Sống chân thực và 
thân thiết với mọi người, rất dễ động lòng trắc ẩn trước những bất 
hạnh của người khác. 


Sinh tháng giêng: Tiết Đầu xuân, thông minh, năng động nhạy 
cảm. Tuy cơm ăn áo mặc không dư dã nhưng có công việc cao sang, 
nhiều niềm vui, khó tránh khỏi chuyện thị phi, thường gặp sự cổ bất 
thường. 


Sinh tháng hai: Tiết Kinh trập, tính tình ôn hòa, xữ lý có tình, ăn 
mặc cao sang, mọi việc thông suốt, làm việc thu lợi được nhiều. 


Sinh tháng ba: Tiết Thanh minh, thông minh xuất chúng, nhạy 
bén hơn người, thẳng thắn cao thượng, mọi chuyện may mắn, uy 
danh lừng lẫy, tiền lợi đều đạt được, ăn ngon mặc đẹp, phú quý khỏe 
mạnh, hạnh phúc, danh lợi song toàn, có thể thành công trong đại sự, 
lập được kỳ công, sung sướng không gì sánh được. 


Sinh tháng tư: Tiết Lập hạ, thường gặp hạn, phúc hay đến sau, có 
thay đổi bất thường, có thể xoá bỏ khó khăn, đạt được mục đích 


thành công, có sự cẩn trở nhung vẫn vượt qua. Tính cách mạnh mẽ, 
có chí tiến thủ, một đời no đủ, con cháu ngoan hiền. 


Sinh tháng năm: Tiết Mang chũng, tài lợi đầy đủ, phong phú, 
quyền chức cao, có đanh tiếng, tính cách cương chính, thông minh, 
chịu thay khó khăn cho người khác và được mọi người kính phục. 
Làm việc được như ý, lời nói có trọng lượng và trí tuệ, có khả năng 
chỉ huy, thu hoạch nhiều. 


Sinh tháng sáu: Tiết Tiểu thử, nhiệt tình, chính trực, mọi người 
yêu mến, được phúc trời, gan dạ thông minh hơn người, mưu trí 
song toàn, đạt nhiều đanh lợi, không gặp trở ngại, không gặp chuyện 
buồn, gia đình hưng vượng, vinh hoa một đời, hậu vận hưởng phúc. 


Sinh tháng bảy: Tiết Lập thu, thanh cao nổi bật, tài trí song toàn, 
ý chỉ kiên định, không khuất phục, vạn sự như ý, sự nghiệp sẽ thành, 
kiệt xuất tài năng, được lộc trời, phát tài phát lộc. 


Sinh tháng tám: Tiết Bạch lộ, địa vị thăng tiến, được trời bảo vệ, 
luôn làm chủ, không sợ tiểu nhân, tự làm mọi việc. 


Sinh tháng chín: Tiết Hàn lộ, làm việc thành công, nhưng lập 
nghiệp gặp khó khăn, cuộc sống đẩy đủ. Thường bị tiểu nhân hại, 
hay mắc bệnh, vất vả, gặp nhiều chuyện đáng lo, giữ ổn định tỉnh 
thần thì một đời bình an. 


Sinh tháng mười: Tiết Lập Đông, thời tiết chưa lạnh, nên xuất 
đầu lộ diện, có tài về nghệ thuật, khoa học, có tên trong bảng vàng, 
có nhiều bạn. Tuy cuộc sống không khá nhưng vận mệnh lớn, thăng 
quan tiến chức nên tăng bổng lộc, một đời may mắn. 


Sinh tháng mười một: Tiết Đại tuyết, mặc dù có lộc trời nhưng 
không có đường tiến, tỉnh thần mệt mỏi, hay gặp khó khăn, mưu sự 
khó thành, mọi việc không tiến triễn, đừng quá thất vọng, tuổi trung 
niên bắt đầu phất lên. 


Sinh tháng mười hai: Tiết Tiểu hàn, bổn phía là băng, khó đi lại, 
thức ăn sắp cạn nhưng có nhiều khó khăn trớ ngại cẩn trở. suốt đời 
phải phấn đấu thì cuối đời mới hưởng phúc được. 


Cái Tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của người mang nó, ảnh hưởng 
trực tiếp đến tương lai về sau... Vì vậy các bậc làm cha làm mẹ với 
bao hoài bão ước mơ chứa đựng trong cái Tên, khi đặt Tên cho con: 
Đó là cầu mong cho con mình có một cuộc sống an lành tốt đẹp... ý 
nghĩa của tên rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả sự nghiệp, công 
danh, cuộc đời của một con người 


Năm Ất Mùi 2015 là năm con DÊ, Bản Mệnh: Sa Trung Kim. 
Dưới đây là gợi ý cách đặt tên cho con sinh năm ẤT MÙI 2015 


Mùi tam hội với Ty và Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi. Do đó, tuổi 
Mùi nên có các chữ này. Vì vậy, những tên chứa các chữ Hợi, Mão 
rất hợp cho người tuổi Mùi. Ví dụ như: Kim, Phượng, Dậu, Bằng, Phi, 
Mùi, Sinh, Mục, Tường, Hàn, Đoài, Quyên, Oanh, Loan,Gia, Hào, Giá, 
Khanh, Ấn, Nguyệt, Bằng, Mã, Tuấn, Nam, Hứa, Bính, Đinh, Tiến, 
Quá, Đạt, Tuần, Vận, Tuyển, Bang, Đô, Diên...... Nếu tên của người 
tuổi Mùi có các chữ thuộc bộ Mã, Dương thì thời vận của người đó 
sẽ được trợ giúp đắc lực từ 2 con giáp đó. Theo đó, theo Blog Phong 
Thủy thì các tên có thể dùng như: Mã, Đằng, Khiên, Ly, Nghĩa, 
Khương, Lệ, Nam, Hứa... Hoặc những chữ thuộc bộ Tiểu, Thiểu, 
Thần, Sĩ, Tịch... cũng phù hợp với người tuổi Mùi. Những tên bạn 
nên dùng gồm: Tiểu, Thiếu, Thượng, Sĩ, Tráng, Thọ, Hiền, Đa, Dạ... 


Ngoài ra có thể lựa chọn các tên như: Gia, Hào, Giá, Khanh, Ấn, 
Nguyệt, Bằng, Mã, Tuấn, Nam, Hứa, Bính, Đinh, Tiến, Quá, Đạt, 
Tuần, Vận, Tuyển, Bang, Đô, Diên... 


Dê là loài động vật ăn cỏ và thích ăn những loại ngũ cốc như Mễ, 
Mạch, Hòa, Đậu, Tắc, Thúc. Vì vậy, những chữ thuộc các bộ đó như: 
Túc, Tinh, Túy, Tú, Thu, Khoa, Đạo, Tích, Tô, BỈnh, Chi, Phương, 
Hoa, Đài, Nhược, Thảo, Hà, Lan, Diệp, Nghệ, Liên... rất thích hợp với 
người cầm tỉnh con dê. Phần lớn người tuổi Mùi mang những tên đó 
là người tài hoa, nhanh trí, ôn hòa, hiền thục, biết giữ mình và giúp 
người. 


Dê thích nghỉ ngơi dưới gốc cây hoặc trong hang động nên những 
tên thuộc bộ Mộc hoặc mang các chữ Khẩu, Miên, Môn có tác dụng 
trợ giúp cho người tuổi Mùi được an nhàn hưởng phúc, danh lợi song 
toàn. Những tên như: Bản, Tài, Thôn, Kiệt, Tùng, Vinh, Thụ, Quyền, 
Lâm, Liễu, Đồng, Chu, Hòa, Đường, Thương, Hồi, Viên, Dung, Tống, 
Gia, Phú, Khoan, An, Hoành, Nghi, Định, Khai, Quan, Mẫn, Khả, Tư, 
Danh, Dung, Đồng, Trình, Đường, Định, Hựu, Cung, Quan, Nghĩa, 
Bảo, Phú, Mộc, Bản, Kiệt, Tài, Tùng, Sâm, Nghiệp, Thụ, Vinh, Túc, 
Kiều, Bản, Hạnh, Thân, Điện, Giới, Lưu, Phan, Đương, Đơn, Huệ...... 
sẽ giúp bạn gửi gắm ước nguyện đó. 


Dê thường chạy nhảy và có thói quen quỳ chân để bú sữa mẹ nên 
những tên thuộc bộ Túc, bộ Kỷ sẽ giúp người tuổi Mùi sống thuận 
theo tự nhiên và luân thường, được vinh hoa phú quý. Để gửi gắm 
ước nguyện đó, bạn có thể chọn một trong những tên như: Bạt, 
Khiêu, Dũng, Ất, Nguyên, Tiên, Khắc, Miễn, Lượng... 


Ngoài cách đặt tên cho con tuổi Mùi, bạn có thể tham khảo thêm 
các thông tin về Bản mệnh, Tam hợp hoặc nếu kỹ lưỡng có thể xem 
Tứ Trụ 


Bản Mệnh 


Năm ẤT MÙI, Sa Trung Kim Mệnh Kim, Những tên thuộc mệnh 
Thổ rất hợp, vì Thổ sinh Kim ví dụ như ” Cát, Sơn, Ngọc, Bảo, Bích, 
Anh...” 


Tứ Trụ 


Dựa vào ngày, giờ, tháng, năm sinh của bé để quy thành Ngũ 
Hành, nếu bé thiếu hành gì có thể chọn tên hành đó, để bổ sung hành 
đã bị thiếu trong tứ trụ, để cho vận số của em bé được tốt. Ví dụ 
năm 2015 là năm Kim, Đặt tên em bé mệnh Thổ, Đệm Mệnh Hỏa... Ví 
dụ: “Đệm mệnh Hỏa” Sinh “Tên Mệnh Thổ ” hợp Năm Kim. 


TÊN KIÊNG KY: 


Đặc biệt khi đặt tên cho bé bạn cũng nên xem để tránh các tên 
kiêng ky, không tốt 


Khi đặt tên cho người tuổi Mùi, bạn nên tránh các chữ thuộc bộ 
Tý, Sửu, Khuyển vì Mùi tương xung với Sửu, tương hại với Tý, không 
hợp với Tuất. Do đó, bạn cần tránh các tên như: Mâu, Mục, Khiên, 
Long, Sinh, Khổng, Tự, Tồn, Hiếu, Mạnh, Tôn, Học, Lý, Hài, Du, 
Hưởng, Tuất, Thành, Quốc, Tịch, Do, Hiến, Hoạch... 


Dê là động vật ăn cỏ, không ăn thịt và không thích uống nước. 
Do vậy, những chữ thuộc bộ Tâm, Nhục, Thủy như: Đông, Băng, Trị, 
Chuẩn, Tuấn, Vĩnh, Cầu, Tân, Hải, Hàm, Hán, Hà, Nguyên, Tất, Nhẫn, 
Chí, Niệm, Tính, Trung, Hằng, Tình, Tưởng, Hào, Tư, Hồ, Năng... 
không thích hợp với người tuổi Mùi. 


Theo văn hóa truyền thống, dê là một trong ba loài thường được 
dùng làm vật hiến tế khi đã đủ lớn. Trước khi hành lễ, dê thường 
được làm đẹp bằng những sắc phục rực rỡ. Để tránh điều đó, bạn 
không nên dùng những chữ thuộc bộ Đại, Quân, Vương, Đế, Trưởng, 
Thị, Cân, Sam, Y, Mịch để đặt tên cho người tuổi Mùi. 


Những tên cần tránh gồm: Thiên, Thái, Phu, Di, Giáp, Hoán, Dịch, 
Châu, Cầu, San, Hiện, Lang, Sâm, Cầm, Kì, Chi, Chúc, Tường, Phúc, 
Lễ, Hi, Lộc, Thị, Đế, Tịch, Sư, Thường, Bạch, Đồng, Hình, Ngạn, 
Chương, Ảnh, Viên, Bùi, Biểu, Hệ, Tư, Thống, Tông... 


Giới thiệu 300 tên cho bé gái gây sốt năm 2015 


\Ð 


. Hoài An: cuộc sống của con sẽ mãi bình an 
. Huyền Anh: tinh anh, huyền diệu 

. Thùy Anh: con sẽ thùy mị, tỉnh anh. 

. Trung Anh: trung thực, anh minh 


Tú Anh: xinh đẹp, tỉnh anh 


. Vàng Anh: tên một loài chim 

. Hạ Băng: tuyết giữa ngày hè 

. Lệ Băng: một khối băng đẹp 

. Tuyết Băng: băng giá 

. Yên Bằng: con sẽ luôn bình an 

. Ngọc Bích: viên ngọc quý màu xanh 
. Bảo Bình: bức bình phong quý 

. Khải Ca: khúc hát khải hoàn 

. Sơn Ca: con chim hót hay 


. Bảo Châu: hạt ngọc quý 

. Ly Châu: viên ngọc quý 

. Minh Châu: viên ngọc sáng 

. Hương Chỉ: cành thơm 

. Lan Chỉ: cỏ lan, cỏ chỉ, hoa lau 

. Liên Chỉ: cành sen 

. Linh Chỉ: thảo dược quý hiếm 

. Mai Chỉ: cành mai 

. Phương Chỉ: cành hoa thơm 

. Quỳnh Chỉ: cành hoa quỳnh 

. Hiền Chung: hiền, chung thủy 

. Hạc Cúc: tên một loài hoa 

. Nhật Dạ: ngày đêm 

. Quỳnh Dao: cây quỳnh, cành dao 

. Huyền Diệu: điều kỳ lạ 

. Kỳ Diệu: điều kỳ diệu 

. Vinh Diệu: vinh dự 

. Thụy Du: đi trong mơ 

. Vân Du: Rong chơi trong mây 

. Hạnh Dung: xinh đẹp, đức hạnh 

. Kiều Dung: về đẹp yêu kiều 

. Từ Dung: dung mạo hiền từ 

. Thiên Duyên: duyên trời 

. Hải Dương: đại dương mênh mông 
. Hướng Dương: hướng về ánh mặt trời 
. Thùy Dương: cây thùy dương 

. Kim Đan: thuốc để tu luyện thành tiên 
. Minh Đan: màu đỏ lấp lánh 

. Yên Đan: màu đỏ xinh đẹp 


. Trúc Đào: tên một loài hoa 

. Hồng Đăng: ngọn đèn ánh đỏ 

. Hạ Giang: sông ở hạ lưu 

. Hồng Giang: dòng sông đỏ 

. Hương Giang: dòng sông Hương 

. Khánh Giang: dòng sông vui về 

. Lam Giang: sông xanh hiền hòa 

. LỆ Giang: dòng sông xinh đẹp 

. Bảo Hà: sông lớn, hoa sen quý 

. Hoàng Hà: sông vàng 

. Linh Hà: dòng sông linh thiêng 

. Ngân Hà: dải ngân hà 

. Ngọc Hà: dòng sông ngọc 

. Vân Hà: mây trắng, ráng đỏ 

. Việt Hà: sông nước Việt Nam 

. An Hạ: mùa hè bình yên 

. Mai Hạ: hoa mai nở mùa hạ 

. Nhật Hạ: ánh nắng mùa hạ 

. Đức Hạnh: người sống đức hạnh 

. Tâm Hằng: luôn giữ được lòng mình 
. Thanh Hằng: trăng xanh 

. Thu Hằng: ánh trăng mùa thu 

. Diệu Hiền: hiền thục, nết na 

. Mai Hiền: đoá mai dịu dàng 

. Ánh Hoa: sắc màu của hoa 

. Kim Hoa: hoa bằng vàng 

. Hiền Hòa: hiền dịu, hòa đồng 

. Mỹ Hoàn: về đẹp hoàn mỹ 

. Ánh Hồng: ánh sáng hồng 

. Diệu Huyền: điều tốt đẹp, diệu kỳ 
. Ngọc Huyền: viên ngọc đen 

. Đinh Hương: một loài hoa thơm 

. Quỳnh Hương: một loài hoa thơm 
. Thanh Hương: hương thơm trong sạch 
. Liên Hương: sen thơm 

. Giao Hưởng: bản hòa tấu 

. An Khê: địa danh ở miền Trung 
. Song Kê: hai dòng suối 

. Mai Khôi: ngọc tốt 

. Ngọc Khuê: danh gia vọng tộc 
. Thục Khuê: tên một loại ngọc 
. Kim Khuyên: cái vòng bằng vàng 
. Vành Khuyên: tên loài chim 

. Bạch Kim: vàng trắng 


89. Hoàng Kim: sáng chói, rạng rỡ 
90. Thiên Kim: nghìn lạng vàng 
91. Bích Lam: viên ngọc màu lam 
92. Hiểu Lam: màu chàm hoặc ngôi chùa buổi sớm 
93. Quỳnh Lam: loại ngọc màu xanh sẫm 
94. Song Lam: màu xanh sóng đôi 
95. Thiên Lam: màu lam của trời 
96. Vy Lam: ngôi chùa nhỏ 
97. Bảo Lan: hoa lan quý 
98. Hoàng Lan: hoa lan vàng 
99. Linh Lan: tên một loài hoa 
100. Mai Lan: hoa mai và hoa lan 
101. Ngọc Lan: hoa ngọc lan 
102. Phong Lan: hoa phong lan 
103. Tuyết Lan: lan trên tuyết 
104. Âu Lăng: cổ ấu dưới nước1 
105. Trúc Lâm: rừng trúc 
106. Tuệ Lâm: rừng trí tuệ 
107. Tùng Lâm: rừng tùng 
108. Tuyền Lâm: tên hồ nước ở Đà Lạt 
109. Nhật LỆ: tên một dòng sông 
110. Bạch Liên: sen trắng 
111. Hồng Liên: sen hồng 
112. Ái Linh: Tình yêu nhiệm màu 
113. Gia Linh: sự linh thiêng của gia đình 
114. Thảo Linh: sự linh thiêng của cây cỏ 
115. Thủy Linh: sự linh thiêng của nước 
116. Trúc Linh: cây trúc linh thiêng 
117. Tùng Linh: cây tùng linh thiêng 
118. Hương Ly: hương thơm quyến rũ 
119. Lưu Ly: một loài hoa đẹp 
120. Tú Ly: khả ái 
121. Bạch Mai: hoa mai trắng 
122. Ban Mai: bình minh 
123. Chi Mai: cành mai 
124. Hồng Mai: hoa mai đỏ 
125. Ngọc Mai: hoa mai bằng ngọc 
126. Nhật Mai: hoa mai ban ngày 
127. Thanh Mai: quả mơ xanh 
128. Yên Mai: hoa mai đẹp 
129. Thanh Mẫn: sự sáng suốt của trí tuệ 
130. Hoạ Mi: chim họa mi 
131. Hải Miên: giấc ngủ của biển 
132. Thụy Miên: giấc ngủ dài và sâu 


133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
1709. 
171. 
172. 
175: 
174. 
175: 
176. 


Bình Minh: buổi sáng sớm 

Tiểu My: bé nhỏ, đáng yêu 

Trà My: một loài hoa đẹp 

Duy Mỹ: chú trọng vào cái đẹp 
Thiên Mỹ: sắc đẹp của trời 
Thiện Mỹ: xinh đẹp và nhân ái 
Hằng Nga: chị Hằng 

Thiên Nga: chim thiên nga 

Tố Nga: người con gái đẹp 

Bích Ngân: dòng sông màu xanh 
Kim Ngân: vàng bạc 

Đông Nghỉ: dung mạo uy nghiêm 
Phương Nghỉ: dáng điệu đẹp, thơm tho 
Thảo Nghỉ: phong cách của cỏ 
Bảo Ngọc: ngọc quý 

Bích Ngọc: ngọc xanh 

Bích Ngọc: ngọc xanh 

Khánh Ngọc: viên ngọc đẹp 

Kim Ngọc: ngọc và vàng 

Minh Ngọc: ngọc sáng 

Thi Ngôn: lời thơ đẹp 

Hoàng Nguyên: rạng rỡ, tỉnh khôi 
Thảo Nguyên: đồng cỏ xanh 

Ánh Nguyệt: ánh sáng của trăng 
Dạ Nguyệt: ánh trăng 

Minh NguyỆt: trăng sáng 

Thủy Nguyệt: trăng soi đáy nước 
An Nhàn: Cuộc sống nhàn hạ 
Hồng Nhạn: tin tốt lành từ phương xa 
Phi Nhạn: cánh nhạn bay 

Mỹ Nhân: người đẹp 

Gia Nhỉ: bé cưng của gia đình 
Hiền Nhi: bé ngoan của gia đình 
Phượng Nhỉ: chim phượng nhỏ 
Thảo Nhỉ: người con hiếu thảo 
Tuệ Nhi: cô gái thông tuệ 

Uyên Nhỉ: bé xinh đẹp 

Yên Nhi: ngọn khói nhỏ 

Ý Nhỉ: nhỏ bé, đáng yêu 

Di Nhiên: cái tự nhiên còn để lại 
An Nhiên: thư thái, không ưu phiền 
Thu Nhiên: mùa thu thư thái 
Hạnh Nhơn: đức hạnh 

Hoàng Oanh: chim oanh vàng 


177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
. Đan Thanh: nét vẽ đẹp 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 


211 


Kim Oanh: chim oanh vàng 

Lâm Oanh: chim oanh của rừng 

Song Oanh: hai con chim oanh 

Vân Phi: mây bay 

Thu Phong: gió mùa thu 

Hải Phương: hương thơm của biển 

Hoài Phương: nhớ về phương xa 

Minh Phương: thơm tho, sáng sủa 
Phương Phương: vừa xinh vừa thơm 
Thanh Phương: vừa thơm tho, vừa trong sạch 
Vân Phương: vẻ đẹp của mây 

Nhật Phương: hoa của mặt trời 

Trúc Quân: nữ hoàng của cây trúc 
Nguyệt Quế: một loài hoa 

Kim Quyên: chim quyên vàng 

LỆ Quyên: chim quyên đẹp 

Tố Quyên: Loài chim quyên trắng 

Lê Quỳnh: đóa hoa thơm 

Diễm Quỳnh: đoá hoa quỳnh 

Khánh Quỳnh: nụ quỳnh 

Đan Quỳnh: đóa quỳnh màu đỏ 

Ngọc Quỳnh: đóa quỳnh màu ngọc 

Tiểu Quỳnh: đóa quỳnh xinh xắn 

Trúc Quỳnh: tên loài hoa 

Bảo Sam: con Sam quí 

Linh San: tên một loại hoa 

Băng Tâm: tâm hồn trong sáng, tỉnh khiết 
Đan Tâm: tấm lòng son sắt 

Khải Tâm: tâm hồn khai sáng 

Minh Tâm: tâm hồn luôn trong sáng 
Phương Tâm: tấm lòng đức hạnh 

Thục Tâm: một trái tim dịu dàng, nhân hậu 
Tố Tâm: người có tâm hồn đẹp, thanh cao 
Tuyết Tâm: tâm hồn trong trắng 


Đoan Thanh: người con gái đoan trang, hiền thục 
Giang Thanh: dòng sông xanh 

Hà Thanh: trong như nước sông 

Thiên Thanh: trời xanh 

Anh Thảo: tên một loài hoa 

Cam Thảo: cổ ngọt 

Diễm Thảo: loài cỏ hoang, rất đẹp 

Hồng Bạch Thảo: tên một loài cỏ2 

Nguyên Thảo: cỏ dại mọc khắp cánh đồng 


221. 
222. 
2. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
n1» 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
201. 
252. 
253. 
254. 
299: 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 


Như Thảo: tấm lòng tốt, thảo hiền 
Phương Thảo: cỏ thơm 

Thanh Thảo: cổ xanh 

Ngọc Thi: vần thơ ngọc 

Giang Thiên: dòng sông trên trời 

Hoa Thiên: bông hoa của trời 

Thanh Thiên: trời xanh 

Bảo Thoa: cây trâm quý 

Bích Thoa: cây trâm màu ngọc bích 

Huyền Thoại: như một huyền thoại 

Kim Thông: cây thông vàng 

LỆ Thu: mùa thu đẹp 

Đan Thu: sắc thu đan nhau 

Hồng Thu: mùa thu có sắc đỏ 

Quế Thu: thu thơm 

Thanh Thu: mùa thu xanh 

Đơn Thuần: đơn giản 

Đoan Trang: đoan trang, hiền dịu 

Phương Thùy: thùy mị, nết na 

Khánh Thủy: đầu nguồn 

Thanh Thủy: trong xanh như nước của hồ 
Thu Thủy: nước mùa thu 

Xuân Thủy: nước mùa xuân 

Hải Thụy: giấc ngủ bao la của biển 

Diễm Thư: cô tiểu thư xinh đẹp 

Hoàng Thư: quyển sách vàng 

Thiên Thư: sách trời 

Minh Thương: biểu hiện của tình yêu trong sáng 
Nhất Thương: bố mẹ yêu thương con nhất trên đời 
Vân Thường: áo đẹp như mây 

Cát Tiên: may mắn 

Thảo Tiên: vị tiên của loài cỏ 

Thủy Tiên: hoa thuỷ tiên 

Đài Trang: cô gái có vẻ đẹp đài cát, kiêu sa 
Hạnh Trang: người con gái đoan trang, tiết hạnh 
Huyền Trang: người con gái nghiêm trang, huyền diệu 
Phương Trang: trang nghiêm, thơm tho 
Vân Trang: dáng dấp như mây 

Yến Trang: dáng dấp như chim én 

Hoa Tranh: hoa cổ tranh 

Đông Trà: hoa trà mùa đông 

Khuê Trung: Phòng thơm của con gái 

Bảo Trâm: cây trâm quý 

Mỹ Trâm: cây trâm đẹp 


265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 
279. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 


Quỳnh Trâm: tên của một loài hoa tuyệt đẹp 
Yến Trâm: một loài chim yến rất quý giá 

Bảo Trân: vật quý 

Lan Trúc: tên loài hoa 

Tinh Tú: sáng chói 

Đông Tuyền: dòng suối lặng lẽ trong mùa đông 
Lam Tuyền: dòng suối xanh 

Kim Tuyến: sợi chỉ bằng vàng 

Cát Tường: luôn luôn may mắn 

Bạch Tuyết: tuyết trắng 

Kim Tuyết: tuyết màu vàng 

Lâm Uyên: nơi sâu thăm thẳm trong khu rừng 
Phương Uyên: điểm hẹn của tình yêu. 

Lộc Uyển: vườn nai 

Nguyệt Uyển: trăng trong vườn thượng uyển 
Bạch Vân: đám mây trắng tỉnh khiết trên bầu trời 
Thùy Vân: đám mây phiêu bồng 

Thu Vọng: tiếng vọng mùa thu 

Anh Vũ: tên một loài chim rất đẹp 

Bảo Vy: vi diệu quý hóa 

Đông Vy: hoa mùa đông 

Tường Vy: hoa hồng đại 

Tuyết Vy: sự kỳ diệu của băng tuyết 

Diên Vỹ: hoa diên vỹ 

Hoài Vỹ: sự vĩ đại của niềm mong nhớ 

Xuân xanh: mùa xuân trẻ 

Hoàng Xuân: xuân vàng 

Nghỉ Xuân: một huyện của Nghệ An 

Thanh Xuân: giữ mãi tuổi thanh xuân bằng cái tên của bé 
Thi Xuân: bài thơ tình lãng mạn mùa xuân 
Thường Xuân: tên gọi một loài cây 

Bình Yên: nơi chốn bình yên. 

Mỹ Yến: con chim yến xinh đẹp 

Ngọc Yến: loài chim quý 


Phần II. Cung Hoàng đạo 2015 


12 cung hokng đạo 


SYY Têm Tến thưởng gọi TC nhi ng 
Bern Dươcg 
1 lạasi 28973 ma Bạch Ouosg Non 20/222 kaav 21/9 1946 
2 Yausus im: Ngưu Xơm Ngiịi Cơm bò trắng ten Ihúo 2 biên lluiel/ J20/4 -20/8 
Song Tử | 
6 GMM La adasusna TẾ TTĨ na câu bề sóng sinh (đời tức Ø hai cế bé) 21/5 -2156 
Cư Gaảt 
4 Caneer In lóác: Số Gãi Cự G44! #8con cua p7. 
'Leo Sư Tử Sư Tờ độ cm xo 2az-229 
Xử sé) 
I lun r2 Q06 MS) Thát Nữ mm... 22/4.214 
“hết Sinh | 
7 kia lÀ22:70xks *riện Xóng ca cán |uskieie 
HÀ Co | 
W $e@rple  Tânwsác:“tierw Taản9sils ïhếền Lai HỆ cen se cao 24H46 - 22m1 
cœ 
Ì Nhận Mã XỂ Nữ Yên @ người, nổa đười là ngựa cận —ˆ 
 HẾi jesmaee — Nhân Hả "tụng |iy8 gan 
| l4 ÓC Š L 
1 ,CapAicoB Tu và tạm, la À Yb Nữm Bến lí đề, nửa đướn ši đưt cá 22/12 - e1 
'éo Eênh. lê 
11 Aqgarlus fGic ly AE: Bảo Bsh 2#. Ngư3i ma*g (cằm) bình nước 20/1 - 18⁄2 


_——-._—=--.——_...._DDDDDD 
12 Plsces Song Ngư. Song Ngư. } (ha các bợinguức châu :19/2-~204 


Dấu ấn 12 cung hoàng đạo 


Bạch Dương (21/3 - 20⁄4): Athena - Nữ thần Trí tuệ 


Đây là tháng của nữ thần Athena. Athena là nữa thần của chiến 
tranh và chiến thắng, đồng thời cũng là nữ thần của trí tuệ, trí thức 
và nghệ thuật. Theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Athena ra đời từ đầu 
của thần Zeus và mới sinh ra đã giáp trụ đầy đủ. Bởi vậy, tất cả 
những ai sinh vào quãng thời gian này đều được nữ thần Athena ban 
cho những phẩm chất như: thông minh, hăng hái, ham thích kiến 
thức, có năng khiếu nghệ thuật, tỉnh thông các loại kĩ năng và kĩ xảo 
nghề nghiệp. 


Kim Ngưu (21⁄4 - 20/5): Aphrodite - Nữ thần Tình yêu và Sắc 
đẹp 


Đây là tháng của nữ thần Aphrodite, là nữ thần của tình yêu và 
sắc đẹp. Nữ thần Aphrodite sinh ra từ bọt biển và được coi là biểu 
hiện của thiên nhiên biển cả. Tất cả những ai sinh ra vào thời gian 
này đều có được vẻ đẹp hơn người (nếu không phải là vẻ đẹp bên 
ngoài thì sẽ là vẻ đẹp bên trong), cuộc đời của họ tràn ngập tình yêu, 
họ địu dàng và hấp dẫn trong giao tiếp, có khả năng thông qua tình yêu 
mà đạt được nhiều thành công trong đời. 


Song Tử (21/5 - 21/6): Apollo - Thần Ánh sáng 


Đây là tháng của thần Apollo. Apollo, con của thượng thần Zeus, 
là thần chữa bệnh và tiên tri, đồng thời còn là thần bảo trợ nghệ 
thuật. Tuy nhiên, tính cách vị thần này hay thay đổi, có thể ban tặng 
và cũng có thể lấy đi mọi thứ. Bởi vậy tất cả những ai sinh ra trong 
khoảng thời gian này thường hơi thiếu kiên trì, nông nổi, dễ buông 
xuôi tất cả, mặc dù có tài năng đặc biệt và vẻ ngoài hấp dẫn. Họ chỉ 
có thể đạt được thành công trong cuộc đời nhờ may mắn, nhờ kịch 
tính mách bảo, chứ không phải nhờ kiên trì và miệt mài lao động. 


Cự Giải (22/6 - 22/7): Hermes- Thần Du lịch và Thương mại 


Đây là tháng của thần Hermes. Hécmét là con của thần Zeus, là 
người đưa tin của các thần, đồng thời là người bảo trợ những người 
chăn nuôi súc vật và khách lữ hành, là thần của thương mại và lợi 
nhuận. Theo thần thoại Hi Lạp, sứ mệnh chủ yếu của thần Hermes là 
đưa ý chỉ của các thần trên đỉnh Olympia đến bgười đời. Tức là, 
Hermes đóng vai trò là cầu nối giữa “cấp trên” và “cấp dưới”. Tất 
nhiên, để hoàn thành vai trò của mình, thần Hermes phải có tài ngoại 
giao, giỏi ứng phó và có tài xoay xở. Và những ai sinh ra trong tháng 
của thần Hermes sẽ có những phầm chất tương tự. Sư Tử (23/7 - 
23/8): Zeus - Thần Sấm sét (Vua của các vị thần) 


Đây là tháng của thần Zeus. Thần Zeuslà vị thần tối cao, chỉ huy 
các vị thần khác. Chính vị thần này đã lật đổ cha mình là thần khổng 
lồ Titan và quẳng Titan xuống xứ Tacta. Do đó, thần Zeus không 
những khiến kể khác phải kính trọng mà thậm chí, còn gây nên tâm 
trạng phấp phỏng, lo sợ. Những ai sinh ra vào tháng của thần Zeus 
thường cao thượng,trung thực, odi vệ, có sức mạnh và khả năng thuyết 
phục người khác. 


Xử Nữ (24/8 - 23/9): Demeter - Nữ thần Nông nghiệp 


Đây là tháng của nữ thần Demeter. Trong thần thoại Hy Lạp, nữ 


thần Demeter là nữ thần của đất đai phì nhiêu, là nữ thần bảo trợ 
nghề nông. Nữ thần Demeter là chị gái của thần tối cao Zeus và là mẹ 
của nữ thần Persephone. Nữ thần Demeter tượng trưng cho tất cả 
phần nữ tính trong con người - đó là những công việc thuộc về nhà 
cửa, gia đình, con cái. Bởi vậy, những ai sinh ra trong thàng này sẽ 
được nữ thần Đêmêtơra ban cho sự tháo vát, lương thiện, tỉnh thần 
trách nhiệm, có năng lực và ưa thích công việc gia đình. 


Thiên Bình (23/9 - 24/10): Hephaestus- Thần Thợ rèn 


Hephaestus là thần của Lửa, là thần bảo trợ nghề rèn. Thần 
Hephaestus là con trai của thần Zues và nữ thần Hera. Thần chuyên 
làm những việc chân tay nặng nhọc, cuộc sống không hề đơn giản, 
bởi vì thực chất Hephaestus chính là thần lao động chân tay. Do đó, 
những ai sinh ra vào tháng này đều có những phẩm chất như : lao 
động cần cù, siêng năng, đạt được mọi thành công nhờ lao động chân 
tay, luôn luôn có ý chí và thiện ý. Nhưng nếu những người này mất tự 
chủ thì họ thật đáng sợ với những người xung quanh. Bởi lẽ, họ cũng 
đồng nghĩa với sự hơi thô và “cộc”. 


Thần Nông (24/10 - 22/11): Ares - Thần Chiến tranh 


Thần Ares là con trai thần Zeus và nữ thần Hera, người yêu của 
nữ thần Aphrodite. Thần Ares là người nhiệt thành, sôi nổi, có khả 
năng yêu mãnh liệt nhưng cũng có thể căm hận ghê gớm. Thần Chiến 
tranh có bản tính vô cùng nóng nảy, tàn bạo, hiếu chiến và chưa bao 
giờ biết sợ hãi. Những người sinh ra dưới tháng của thần Ares sẽ 
được bạn cho một tình yêu mãnh liệt, khã năng sáng tạo, sức 
mạnh và ý chí đạt được nhiều điều, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để 
đạt được mục đích. 


Nhân Mã (23/11 - 21/12): Artemis - Nữ thần Săn bắn và Bảo 
hộ thai sản 


Artemis, con gái thần Zeus và nữ thần Leto, là anh em sinh đôi 
cùng với thần Apollo. Thật khó mà tìm được một thiếu nữ nào trên 
thế gian này lại tươi tắn, linh hoạt như Artemis. Đôi mắt tỉnh nhanh 
của nàng không bao giờ để con mồi chạy thoát. Và khi nàng đã 
giương cung thì ít khi có chuyện phát tên tha chết cho con mồi. 
Những người sinh ra vào tháng của nữ thần Artemis thường là những 
người thẳng thắn, trung thực, sống có nguyên tắc. Họ thường đạt được 
thành công nhờ ý chí của mình và thường thì rất trong sạch và mẫn 
cán. Người sinh trong tháng này yêu thích những không gian thoáng 
đãng và cảnh quan thiên nhiên mang tính sơ khai 


Ma Kết (22/12 - 20/1): Hestia - Nữ thần Lửa và Gia đình 


Hestia - em gái của thần Zeus - là vị thần của bếp lửa, sự quây 
quần, sum họp của mọi thành viên trong gia đình, sức khỏe gia đình 
và nội trợ... Bà là nữ thần của đạo đức, sự tôn trọng, tốt bụng, ngoan 
đạo và thiện chí... Những người sinh vào tháng của thần Hestia sẽ 
được ban cho những phẩm chất như: sự cần cù, chịu khó, khä năng 
thuyết phục... Hextia có khả năng đoàn kết mọi người, tập hợp mọi 
người thành một khối thống nhất. Họ có thể biến thành vàng mọi 
thứ họ chạm vào. Họ có khả năng đạt được mục đích của mình bằng 
ý chí và tài năng, trong đó có không ít là những nhà tiên tri và lãnh tụ 
quân sự tài ba 


Bảo Bình (21⁄1 - 19/2): Hera - Nữ thần Hôn nhân 


Hera, vợ của thần Zeus, nữ thần của các vị thần và là thần bảo 
hộ hôn nhân. Nữ thần Hera có vẻ đẹp lộng lẫy và dáng vẻ uy nghiêm, 
phong thái đường bệ, kiêu kỳ. Với quyền uy to lớn trong tay, bà 
khiến tất cả phải cúi đầu nể sợ. Tuy nhiên, Nữ thần Hera tượng 
trưng cho sự hống hách, hay ghen tị và hay thay đổi. Hera sẵn sàng 
chống lại những đam mê của chồng và làm theo ý thích của mình. 
Nữ thần Hera ủng hộ cho tình yêu tự do và sự dũng cảm. Vì thế, 
những ai sinh ra trong tháng này thường có trí tuệ sắc sảo, sự độc 
lập, ý chí kiên cường, táo bạo, dũng cầm, khả năng lãnh đạo. 


Song Ngư (20/2 - 20/3): Poseidon - Thần của Biển cả 


Thần Poseidon, anh của thần Zeus và thần Hades. Trong thần 
thoại Hy Lạp, Poseidon là vị thần thống trị biển cả, bao gồm các đại 
dương, hải đảo và các bờ biển. Nếu biển cả yên lặng, không có sóng 
giữ dội, mọi vật và con người đều đẹp đếẽ, bình yên. Ngược lại, một 
khi giông tố và sóng gió đã nổi lên thì có thể nhấn chìm và phá hoại 
tất cả. Do đó, những ai sinh ra vào cung này thường mẫn cảm, dễ bị 
tổn thương, giàu tình cảm, có khả năng đoán trước những biến cố. 


Sự dịch chuyển các vì sao trong 12 cung hoàng 
đạo năm 2015 


Bạch Dương (21/3 - 19⁄4) 


Năm 2015 đánh dấu những hoạt động xã hội mạnh mẽ của Bạch 
Dương nhờ ba chu kỳ chuyển động ngược của sao Thủy sẽ diễn ra 
trong nhà xã hội của bạn. 


Từ ngày 5⁄1 đến ngày 13/3/2015, sao Thủy sẽ ở trong nhà mối 
quan hệ nhóm của Bạch Dương (như các nhóm bạn, các câu lạc bộ, 
hiệp hội, các tổ chức, cộng đồng những người cùng đam mê, sở 
thích). Từ ngày 1/5 và 8/7/⁄2015,sao Thủy ở trong nhà trí tuệ, các 
chuyến đi, sự giao tiếp, anh chị em còn từ ngày 27/8 và 2/11/2015, 
saoThủy sẽ ở trong nhà mối quan hệ của Bạch Dương (cặp đôi, sự 
hợp tác, cả mối quan hệ với kẻ thù, đối thủ) 


Sao Thủy sẽ đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực này, sẽ muốn 
xem xét một số khía cạnh nào đó, phân tích và làm rõ nó. Đôi khi sao 
Thủy sẽ tạo ra những tình huống gây bất lợi cho bạn và cần bạn ra 
tay giải quyết. 


Hãy nhớ rằng bạn cần đưa ra những quyết định khôn ngoan vào 
cuối khoảng thời gian này hoặc ngay khi chúng gần kết thúc. 


Năm 2015 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của quá trình đánh giá và tạo 
niềm tin, giá trị cho Bạch Dương một cách chậm rãi. Qúa trình này sẽ 
chỉ kết thúc sau năm 2018. 


Kim Ngưu (20⁄4 - 20/5) 


Trong năm 2015, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong đầu 
tư bất động sản hay mua những món hàng hóa giá trị, sử dụng lâu. 


Kim Ngưu sẽ nhận được sự giúp đỡ từ gia đình và người thân. 
Gia đình bạn đang ngày một khấm khá, hưng thịnh và bầu không khí 
trong gia đình sẽ trở nên vô cùng vui vẻ. 


Việc có một đứa trẻ sẽ là chủ đề thường xuyên được nói tới 
trong gia đình bạn, hoặc nếu bạn đã có con, chúng sẽ mang đến niềm 
vui và sự tự hào cho bạn. 


Mối quan hệ của Kim Ngưu sẽ bắt đầu thoải mái hơn ngay từ 
Giáng sinh 2014, sau khoảng thời gian hai năm trải qua những căng 
thẳng và áp lực từ bên ngoài. Chuyện tình yêu cũng như mối quan hệ 
công việc, bạn bè của bạn sẽ có sự cải thiện đáng kể. 


Tuy nhiên, một vài vấn đề có thể quay trở lại khiến bạn cần lưu 
ý vào tháng 6 và tháng 9/2015. Bạn cần giải quyết một cách dứt 
điểm những vấn đề này nhé! Vào ngày 11/8/2015, sao Mộc sẽ đi vào 
nhà tình yêu của Kim Ngưu, hứa hẹn mang đến cho bạn 12 tháng đầy 
đam mê và hào hứng, đầy cảm xúc yêu đương. 


Về sự nghiệp, trong năm 2015, bạn có thể đưa ra vài quyết định, 
nhưng bạn cần làm việc một cách kiên nhẫn và tỈ mỉ. 


Bạn cần theo dõi sức khỏe của mình, hãy cẩn thận vào tháng 
3,4,9,12. Dù đầu tháng 8 bạn cẩm thấy tràn đầy năng lượng thì cũng 
cần cẩn trọng và giữ gìn sức khỏe vào những tháng sau đó. 


Song Tử (21/5 - 21/6) 


Với Song Tử, các mối quan hệ và kiến thức sẽ là nền tẳng cho 
bạn trong năm 2015 này. Đầu năm, một vài nhân vật mới sẽ xuất 
hiện trong cuộc sống của bạn. Những người này sẽ trở thành bạn bè, 
cộng sự, người ủng hộ bạn, người cố vấn hoặc thậm chí là một nửa 
của bạn. Nhưng không phải ai cũng đáng được hoan nghênh. Bạn sẽ 
đưa ra tiêu chí lựa chọn của mình. Bạn sẽ chỉ kết thân với những 
người thông minh và năng động, độc đáo. Và những người này còn 


phải cần thiết và có giá trị cho cuộc sống của bạn nữa. 


Sao Thổ sẽ ở trong nhà mối quan hệ của Song Tử từ giữa tháng 
12/2014 cho đến tận tháng 12/2017 (với khoảng nghỉ ngắn ngủi 
giữa tháng 6 và tháng 9/2015). Với sao Thổ, sự phù phiếm sẽ không 
được chào đón. Do đó, những người hời hợt và không có đủ chiều 
sâu sẽ không nhận được sự quan tâm từ bạn. Các mối quan hệ của 
Song Tử sẽ trở nên sâu sắc hơn thay vì nhiều và hời hợt như trước. 
Hãy tránh xung đột và các phép thử, vì kết cục mà bạn muốn sẽ khó 
mà đạt được. 


Cuộc sống xã hội của bạn sẽ đầy sôi nổi trong năm 2015, đặc biệt 
là đầu năm. Việc giao tiếp và mở rộng mối quan hệ xã hội sẽ giúp 
bạn thêm trưởng thành và vững vàng trong cuộc sống. Có thể bạn sẽ 
tham gia vào một hoạt động nhóm nào đó tràn đầy năng lượng và có 
tổ chức tốt (hoặc ở trong một tổ chức nào đó). 


Thành công trong sự nghiệp năm 2015 của Song Tử sẽ liên quan 
đến mối quan tâm trí tuệ, thông tin, giao tiếp, viết lách, kỹ năng hùng 
biện, các chuyến đi. Sẽ có những con người và những sự kiện mới 
mở ra chân trời kiến thức cho bạn. Một tin tức tốt lành nữa là sức 
khỏe của bạn sẽ được cải thiện trong năm mới này. 


Cự Giải (22/6 - 22/7) 


Những sự kiện tiêu biểu nhất của năm 2015 của Cự Giải đều liên 
quan đến công việc của bạn. Sự thay đổi mà bạn cảm nhận được 
trong vài năm gần đây sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong năm 2015 và sẽ 
trở thành một cơn gió đủ mạnh thúc đẩy Cự Giải tiến lên phía trước, 
đến những lĩnh vực mới mà bạn đang mong chờ khám phá. 


Góc tam hợp giữa sao Thổ và sao Thiên Vương sẽ hỗ trợ bạn một 
cách chuyên nghiệp cho đến tận tháng 12/2017 và muốn bạn đạt 
được điều gì đó dựa trên kinh nghiệm đã có hoặc phát triển nền tẳng 
sẵn có. 


Con đường đi lên của Cự Giải trong năm 2015 sẽ rất rõ ràng, 
nhưng bạn cũng cần nhiều sự nỗ lực và kiên trì đấy. Bạn sẽ đảm 
nhận nhiều trách nhiệm nặng nề hơn. Bạn sẽ thành công hơn nhiều 
vào đầu năm 2015. Đặc biệt đây là thời gian rất có lợi cho bạn về 
mặt tài chính. 

Những tin tức tốt lành cho cuộc sống tình cảm của Cự Giải trong 
năm 2015 còn có là: sao Thổ sẽ rời nhà tình yêu cảu Cự Giải. Nhờ đó, 
những sự trì hoãn, hạn chế, rủi ro hoặc không may sẽ biến mất. 


Cuộc sống của Cự Giải sẽ trở nên vui về hơn, sẽ có nhiều cơ hội 
mang niềm vui đến cho bạn. Bạn sẽ dành thời gian rảnh rỗi để hưởng 
thụ cuộc sống. Bạn sẽ có thái độ lạc quan, thích giao tiếp, đặc biệt là 
từ giữa năm trở ra. 


Một tin không mấy tốt lành là sao Thổ sẽ đi vào nhà bệnh tật của 
Cự Giải và ở đây 3 năm (với khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa 
tháng 6 và tháng 9/2015). Sức đề kháng của bạn sẽ giảm. Bạn có thể 
mắc một vài căn bệnh khác nhau, liên quan đến xương, khớp, da, tóc 
và móng. Bạn sẽ phải hết sức thận trọng đấy nhé. Hãy khám và điều 
trị bệnh ngay trước khi chúng trở thành căn bệnh mãn tính và hành 
hạ bạn. 


Sư Tử (23/7 - 22/8) 


Đồng minh lớn nhất của Sư Tử trong năm 2015 sẽ là sao Mộc. 
Sao Mộc hay còn gọi là hành tỉnh luôn mang lại may mắn sẽ ở tại Sư 
Tử cho đến ngày 11/8/2015. Hành tỉnh này sẽ mang lại niềm vui, sự 
lạc quan và phát triển thuận lợi cho bạn. 


Với sự hiện diện của sao Mộc, tỉnh thần của bạn sẽ luôn rất cao. 
Với bạn, chẳng có gì khó thực hiện cả. Bạn sẽ nhìn mọi việc ở khía 
cạnh tươi sáng, bạn sẽ có óc hài hước tuyệt vời. Bạn sẽ cởi mở với 
những con người mới và có những ý tưởng thú vị, mởi mẻ. Sự chân 
thành và hào phóng của bạn sẽ càng nổi bật hơn trong năm này. 


Trong năm 2015, bạn sẽ đi du lịch thường xuyên, đến những địa 
điểm thú vị, kỳ lạ. Bạn có thể tiếp xúc với người nước ngoài hoặc các 
công ty đa quốc gia, thiết lập được các mối quan hệ lâu dài. 


Sao Mộc sẽ giúp bạn trở nên uyên bác hơn. Nó có thể trực tiếp 
dẫn Sư Tử đến những hoạt động học tập, khoa học, xuất bản, văn 
hóa hoặc tinh thần. Sao Thổ sẽ hình thành một góc tam hợp đẹp đẽ 
với sao Thiên Vương ở tại nhà trí tuệ cao siêu của bạn, những khái 
niệm trừu tượng và suy nghĩ. 


Đầu năm 2015, sao Mộc cũng sẽ hình thành một góc tam hợp với 
sao Thổ. Cấu hình chiêm tỉnh này sẽ giúp bạn quản lý tốt công việc 
của mình và có khả năng tổ chức tuyệt vời. Điều này sẽ giúp Sư Tử 
thực hiện được những mong muốn và dự án của mình, mang đến cho 
bạn trạng thái cân bằng và ổn định. 


Trẻ em sẽ là chủ đề quan trọng đối với những người thuộc cung 
Sư Tử trong năm 2015 này. 


Xử Nữ (23/8 - 22/9) 


Trong năm 2015, sao Mộc sẽ đi qua nhà năng lượng mặt trời thứ 
tư của Xử Nữ. Đầu năm, với sự trợ giúp đúng lúc của sao Mộc và sao 
Thiên Vương, sao Thổ sẽ giúp bạn củng cố tài sản của mình, với việc 
xây dựng, mua nhà, trang trí nội thất, thậm chí là sở hữu tài sẵn hay 
thừa kế. 


Vị trí của sao Thổ tất nhiên sẽ mang lại cho Xử Nữ thêm nhiều 
trách nhiệm, lo lắng và những khó khăn nhất định liên quan đến gia 
đình, nhà cửa. Gia đình bạn sẽ bị chi phối bởi sự nghiêm khắc, chặt 
chẽ, khắt khe hoặc nỗi cô đơn. 


Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh bạn sẽ trở nên vưi về hơn 
bắt đầu từ tháng 8 trở đi, khi sao Mộc đi vào Xử Nữ. Sao Mộc sẽ ở lại 
Xử Nữ từ giữa 11/8/2015 đến 9/9/2016. Nhờ sự hiện diện của sao 
Mộc, bạn sẽ nhận thấy những mặt tươi sáng của cuộc sống và bạn sẽ 
hài lòng với mọi thứ. Nữ thần may mắn sẽ đến với bạn nhiều hơn. 


Tình yêu và công việc của bạn sẽ rất suôn sẻ. Những điều có về 
bất khả thi trong năm 2014 thì giờ sẽ dễ dàng thực hiện được. Bạn sẽ 
giải phóng mình khỏi sự hạn chế và sợ hãi. Bạn sẽ có một tầm nhìn 
táo bạo và phong phú. 


Bạn sẽ háo hức đi du lịch, mở rộng chân trời và kiến thức của 
mình. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời cho các sáng kiến lớn của 
bạn. Tuy nhiên, sẽ vẫn có những thứ mà sao Mộc không thể giải 
quyết giúp bạn, ví dụ như tăng cân, bệnh gan, huyết áp cao, 
cholesteron cao, lượng đường trong máu cao. Nói chung, nếu có dấu 
hiệu của bệnh tật thì bạn cần điều chỉnh lại lối sống của mình và đi 
khám sức khỏe ngay nhé! 


Thiên Bình (23/9 —- 23/10) 


Năm 2015 có về như là một năm yên bình cho bạn sau cơn bão 
2014 đữ dội với nhiều trải nghiệm khó khăn cho Thiên Bình. Trong 
khi năm ngoái, sao Thổ và sao Mộc đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
bạn thì năm nay, cả hai hành tỉnh này đều giúp đỡ bạn. 


Trong năm 2015, các mối quan hệ sẽ là ưu tiên hàng đầu cho 
Thiên Bình, bao gồm tất cả các mối quan hệ từ tình cẩm cho đến hôn 
nhân, tình bạn hay sự hợp tác. 


Sao Thiên Vương sẽ tiếp tục ở tại nhà mối quan hệ của Thiên 
Bình (từ năm 2011 đến năm 2018), thôi thúc khát vọng đổi mới, tự 
do, hiện đại và cá tính của bạn. Sao Thiên Vương thích sự kết hợp 
dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng độc lập của nhau. Những 
đam mê lạ và sự đổi mới sẽ là những khía cạnh tạo ra một hình ảnh 


tốt cho bạn trong mối liên hệ tình cảm và công việc. 


Ngoài việc được ủng hộ một cách mạnh mẽ bởi sao Mộc và sao 
Thổ, trong năm 2015, sao Thiên Vương sẽ mang đến cho bạn những 
bất ngờ đầy thú vị. Sao Mộc sẽ phát huy ảnh hưởng của mình từ nhà 
11 may mắn của Thiên Bình, ủng hộ tình bạn, các hoạt động nhóm, 
mạng lưới, tham gia vào các hoạt động xã hội hay tổ chức, các sự 
kiện mang bạn và những người cùng đam mê đến gần nhau hơn. 


Trong năm 2015, sao Mộc ở nhà 11 hứa hẹn nhiều mối quan hệ 
xã hội và niềm vui cho Thiên Bình. Cuối cùng, suốt cả năm, thực tế là 
từ giữa tháng 12/2014 cho đến tháng 12/2017, sao Thổ sẽ ở nhà thứ 
3 của Thiên Bình, một vị trí tốt cho sự đánh giá hoặc tập trung, tư 
duy có phương pháp và mục tiêu, phân tích, nghiên cứu, học hành và 
xây dựng các chiến lược của bạn. Năm 2015 là một năm tốt cho bạn 
trau đồi kiến thức và những gì liên quan. Hãy cởi mở hơn với những 
gì mới mẻ, hãy giao tiếp và chia sẻ nhiều hơn nhé. 


Hổ Cáp (24/10 - 22/11) 


Hổ Cáp có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Sao Thổ đã o ép bạn và 
gây ảnh hưởng tiêu cực cho bạn từ mùa thu năm 2012 nhưng đến 
năm 2015 này, bạn sẽ được tự do. 


Sự rời đi của sao Thổ khỏi Hổ Cáp (trong tháng 12/2014) sẽ 
khiến bạn cảm thấy được giải phóng, tỉnh thần của bạn sẽ đi lên, 
bạn sẽ tràn đầy năng lượng, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi đẹp 
hơn và con đường đi của bạn sẽ được thực hiện một cách dễ dàng 
hơn. 


Năm 2015 sẽ là một năm tuyệt vời cho sự nghiệp của Hổ Gáp. 
Sao Mộc sẽ ở nhà thành công và uy tín của bạn cho đến tận tháng 
8/2015. Đây là vị trí mang đến cơ hội cho bạn, dẫn bạn đến việc 
thăng chức, phát triển, danh dự và thành công. 


Sao Thổ sẽ đi vào nhà tiền bạc của Hổ Cáp và ở đó cho đến tháng 
12/2017. Trong năm 2015, vị trí này của sao Thổ có thể mang lại 
những ảnh hưởng tích cực cho bạn. Sao Thổ là một nhà lên kế hoạch 
và tổ chức đại tài. Những ảnh hưởng của hành tỉnh này có thể áp 
dụng được trong vẫn đề tài chính, giúp bạn tăng thêm thu nhập và 
củng cố sự giàu có. 


Chuyển sang vấn đề sức khỏe, trong năm mới này, sức khỏe của 
Hổ Cáp sẽ được cải thiện đáng kể. Nếu bạn bị bệnh, bạn có thể tình 
cờ tìm ra được những giải pháp hay ho và bạn có thể thực hiện 
những thay đổi có lợi cho mình nếu bạn muốn. Tinh thần bạn sẽ 


được thư giãn tuyệt vời. 


Bầu không khí trong gia đình bạn sẽ thoải mái hơn và nếu bạn có 
con thì chúng sẽ khiến bạn hạnh phúc và tự hào. Chỉ có các mối quan 
hệ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ một chút. 


Sự nghiệp của 12 cung Hoàng Đạo trong năm 2015 


Bạch Dương (21/3 - 20⁄4): 


2015 là một năm khởi sắc cho những Bạch Dương đang có một 
sự nghiệp ổn định. Công việc hoặc việc kinh doanh cá nhân của bạn 
sẽ đạt được rất nhiều thành tựu trong năm nay. Bạn thật sự rất cố 
gắng, sếp và đồng nghiệp của bạn cũng nhận thấy điều ấy. Tuy 
nhiên, hãy biết khéo léo cư xử, không hẳn mọi lời yêu cầu bạn đều 
phải chấp thuận, nếu không bạn sẽ gặp vấn đề về sức khỏe đấy! Nếu 
bạn là một Bạch Dương đang tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp mới, 
điều may mắn có thể sẽ đến vào mùa thu hoặc đông. 


Trong suốt năm 2015, tiền bạc và tài sản của Bạch Dương không 
dao động nhiều, mặc dù vào mùa hè bạn có xu hướng chỉ tiêu quá tay 
cho những cám dỗ. Hãy tiếp thu những kinh nghiệm từ người đi 
trước và những gì bạn góp nhặt được trong cuộc sống, sẵn sàng lắng 
nghe, siêng năng và lên kế hoạch kĩ càng cho một Bạch Dương tràn 
đầy sức sống vào tháng 11. 


Kim Ngưu (21⁄4 - 21/5): 


Có thể nói sự nghiệp năm 2015 của Kim Ngưu mang tới nhiều cơ 


hội bất ngờ: một công việc mới hoặc một chỗ làm mới... đây sẽ là 
bước chuyển đầy tuyệt vời cho những bạn sinh vào cung Kim Ngưu. 
Nếu bạn hài lòng với công việc hiện tại, hãy cố gắng không ngừng 
nghỉ để chắc chắn rằng thành công và sự thăng tiến sẽ được gặt hái 
sau đó. 


Trong năm nay, bạn có khả năng tiêu xài vượt mức vào tháng 6 
và tháng 8. Tuy nhiên, Kim Ngưu có thể kiềm chế được mức độ chỉ 
tiêu mình và tiết kiệm ngân sách kĩ càng hơn đặc biệt trong tháng 11 
và 12. 


Song Tử (22/5 - 21/6): 


Song Tử có thể sẽ gặp một số đồng nghiệp mới ở một môi trường 
mới vào năm 2015. Lắng nghe và hưởng lợi từ kinh nghiệm của họ 
sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều. Kiên nhẫn là bí quyết để bạn có thể 
giải quyết hầu hết mọi vấn đề trong năm nay. Hãy trở nên điềm đạm, 
tránh tranh cãi, bạn sẽ thấy mọi sự đều dễ dàng hơn, đặc biệt là vào 
tháng 11. 


Tiền bạc cũng có phần dư dả vì bạn đã biết cách sử dụng chúng 
một cách khôn ngoan. Vào tháng 7, bạn có thể sẽ nhận được một 
món quà bất ngờ. 


Cự Giải (22/6 - 22/7): 


Trong năm 2015 Cự Giải sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp, 
tuy phải chịu thêm một số trách nhiệm nặng nề khác. Vào cuối tháng 
6 hoặc tháng 11, lúc mà bạn có nhiều năng lượng nhất, tìm kiếm một 
công việc mới có thể là một dấu hiệu tốt. Các khóa đào tạo, thực tập 
là tiền để để bạn sẵn sàng khi cơ hội đến. 


Về mặt tài chính, bạn phải đặc biệt cẩn thận vào cuối tháng 8. 
Cự Giải có xu hướng khá hào phóng và bạn sẽ dễ gặp vấn đề nếu làm 
tiêu xài một cách quá tay. 


Sư Tử (23/7 - 22/8): 


2015 là một năm chiến thắng cho Sư TỬ, khi trí tuệ và bản năng 
của bạn hợp nhất và tạo nên những thành quả tuyệt vời. Nếu bạn 
đang gặp một số thách thức trong công việc hay những cuộc phỏng 
vấn, bạn sẽ tự động tỏa sáng nhờ bản năng vốn có của mình, đặc biệt 
là vào tháng 10. 


Bạn sẽ là một ứng cử viên sáng giá vào tháng 4, ở đúng nơi và 
đúng thời điểm vào tháng 8. Tài chính của bạn cũng sẽ đồi dào và dễ 
dàng quản lý. Năm 2015 chính là năm may mắn dành cho Sư Tử, chỉ 


cần bạn tiến về phía trước và gõ cửa thôi! 
Xử Nữ (23/8 - 23/9): 


Triển vọng nghề nghiệp và các việc làm khác có thể là chút gì đó 
khác thường trong năm 2015 của Xử Nữ. Hãy nghĩ xa hơn, nhìn rộng 
hơn và mạnh dạn hành động để học hỏi những điều mới mẻ. Nếu 
bạn đã có một công việc ổn định, nhiệm vụ và những thử thách mới 
sẽ xuất hiện ngay trong tháng Giêng đấy! 


Tiền bạc sẽ không đến trước khi bạn bắt tay vào làm việc. Vào 
cuối mùa hè, bạn sẽ nhận được những lời khuyên có giá trị và những 
ngôi sao tài chính cũng rạng rỡ nụ cười với bạn vào năm nay. 


Thiên Bình 


Kinh doanh có thể sẽ trở thành nghề tay trái của Thiên Bình trong 
năm nay. Ngay từ những ngày đầu năm, mọi người đều muốn được 
cộng tác với bạn. Bởi bạn chính là người được mọi người tin tưởng 
và giao nhiều trọng trách. Hơn thế nữa, bạn vẫn sẽ quản lý được 
khối thời gian và những công việc ngoài lề của mình. Bạn có nhiều 
tham vọng và tiến triển tốt hơn trong công việc, đặc biệt là trong quý 
cuối cùng của năm thì quyền hạn của bạn cũng tăng đáng kể. 


Tiền bạc thì có thể đến và đi, nhưng bạn cần có nhiều nguồn 
cung phong phú để chu cấp đủ cho những nhu cầu của bạn. Bạn cần 
thoát ra khỏi những hấp dẫn thoáng qua. Nhìn tổng thể, 2015 là một 
năm khá may mắn và hấp dẫn dành cho bạn. 


Bọ Cạp 


Sự nghiệp và công việc là những gì nổi bật nhất năm 2015 của 
Bọ Cạp. Bạn sẽ có được nhiều quyền lợi hơn, và cũng nhiều trách 
nhiệm hơn, lọt vào tầm chú ý của những người chuyên nghiệp. Điều 
này có thể sẽ gây khó chịu vào khoảng thời gian nửa đầu năm 2015, 
nhưng tài năng và kiến thức của bạn sẽ mang lại sự cân bằng. 


Bản năng sắc bén của Bọ Cạp sẽ giúp bạn tránh xa những thách 
thức không phù hợp, cảnh báo kịp thời những trở ngại. Hãy thực tế, 
nhưng đừng quá hung hãn trong việc đứng lên bảo vệ chính mình. 


Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc, cơ hội bất ngờ có thể sẽ 
mở ra vào tháng Giêng hoặc tháng 2. Nếu lòng kiên nhẫn của bạn bị 
lung lay, đặc biệt là vào tháng 4, hãy hít một hơi thật sâu và giữ 
vững niềm tin vào bản thân mình. Chắc chắn, những điều tốt đẹp sẽ 
tới! 


Nhân Mã 


Một năm ngập tràn thành công dành cho Nhân Mãt! Cơ hội sẽ tự 
động tìm đến nếu Nhân Mã trở thành một kẻ săn việc làm hoặc bắt 
đầu một sự nghiệp mới. Đặc biệt sau tháng 8, bạn nên có một tầm 
nhìn rõ ràng nếu không thì những gì bạn muốn sẽ vượt ra khỏi tầm 
với. TỪ trước tới giờ, bạn luôn muốn trở thành một nhân viên, đối 
tác hay nhà đầu tư. Vậy thì còn chần chừ gì, hãy cố gắng hết mình 
để quyền lực, hiệu quả công việc và tài năng của bạn sẽ được tỏa 
sáng. 


Những tháng cuối năm là lúc bạn trở nên tháo vát nhất, sáng tạo 
nhất và điều đó sẽ đảm bảo một nguồn tài chính tốt. Bạn cần theo 
đõi và quản lý tiền bạc của mình thật chặt chẽ và tốt nhất là nên lâp 
kế hoạch tiết kiệm lâu dài. 


Ma Kết 


Ma Kết sẽ cực kì may mắn và mạnh mẽ trong năm 2015. Bạn sẽ 
ngạc nhiên vô cùng trước nguồn năng lượng mà bạn có cho những nỗ 
lực và những kế hoạch lớn mà bạn đã vạch ra. Công việc bạn hoàn 
thành tốt nhất có thể là việc của người khác, nhưng những gì liên 
quan đến phần thưởng, danh dự, tiền bạc sẽ trực tiếp đổ về phía 
bạn. Nếu bạn đang tìm một công việc mới tốt hơn, hãy bắt đầu ngay 
lập tức! 


Bạn kiếm tiền rất dễ và chỉ tiêu cũng rất thoáng tay. Tuy vậy, 
bạn cần xem lại những khoản chỉ phí này, đặc biệt vào tháng 8, nếu 
không tiền bạc cũng sẽ tự chạy đi mất đến tận năm sau! 


Bảo Bình 


Đây là một năm bận rộn dành cho Bảo Bình. Bạn sẽ rất hay trở 
thành người bị chỉ định phụ trách một dự án tại nơi làm việc. Thế 
nhưng đừng trốn tránh việc này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra được 
tham vọng lớn lao của bản thân. Mùa hè, đặc biệt là vào tháng 8 là 
khoảng thời gian thành công nhất dành cho bạn. 


Nếu bạn đang tìm việc, hãy chủ động tìm một công việc đi xa 
hơn một chút để đón nhận nhiều thách thức và cơ hội hơn. Khoảng 
thời gian trước ngày 19/1, Bọ Cạp sẽ làm cho bạn những điều kỳ 
điệu vậy nên hãy đón chờ điều đó một cách chân thành nhất nhé! 


Tiền bạc của bạn năm nay cũng khá dồi dào. Vào tháng 8 sẽ có 
một cơ hội tài chính rất lớn đến với bạn. Tuy nhiên, cơ hội không 
đến hai lần, hãy cố gắng tận dụng để không bỏ lỡ bất kì điều gì. 


ong Ngư 


Có rất nhiều niềm đam mê, tham vọng và tiền bạc dành cho Song 
Ngư năm nay. Động lực, sự hăng hái và cảm giác tự hào cũng là điều 
bạn dễ dàng có được. Trong tháng 4, một nhiệm vụ mới đầy khó 
khăn được hoàn thành sẽ khiến người khác choáng ngợp vì ấn tượng 
dành cho bạn. Tháng 8 là tháng đem đến cho Song Ngư sức mạnh và 
tầm nhìn để xử lý những dự án lớn hơn. Tháng 10, Tiểu Ngư sẽ tự 
hào vì bạn có cơ hội củng cố lại quyền lực ở vị trí làm việc. 


Tài chính cũng trở nên vững vàng hơn và dày dặn hơn. Trong 
tháng 4 hoặc tháng 10, những điều bất ngờ có thể sẽ xảy ra, mang lại 
sự thịnh vượng cho Song Ngư trong suốt năm 2015. 


Tình yêu của 12 cung hoàng đạo năm 2015 


Bạch Dương (21⁄3 - 20/4) 


Cuộc sống không dễ dàng trong vài năm qua, nhưng trong năm 
nay Bạch Dương sẽ có một sự lựa chọn. Bạn hãy chớ nghĩ ngợi gì 
nhiều về những chuyện không hay xảy ra trong quá khứ bởi với sự 
vui nhộn, hạnh phúc hơn trong năm nay, bạn sẽ có thể để đẩy lùi quá 


khứ trong tâm trí bạn. Hãy dành cho bản thân vài tuần để khám phá 
ra rằng vấn đề tâm lý đang đè nặng lên cuộc sống của bạn. 


Năm 2015 sẽ là một năm bạn vui vẻ và chào đón sự lãng mạn 
mới vào cuộc sống của bạn. Chính vì vậy bạn hãy nhiệt tình tham gia 
và học cách cười nhiều hơn. Với cô nàng độc thân, mùa hè là thời 
điểm tuyệt vời cho tình yêu và bạn chắc chắn sẽ thu hút ai đó hâm 
mộ bạn. Nếu đã có “file đính kèm”, tháng 9 sẽ là thời điểm lí thú cho 
chuyện tình cảm của các bạn. 


Kim Ngưu (21⁄4 - 21/5) 


Nếu bạn nghĩ rằng thần may mắn đã bỏ rơi bạn, bạn có thể sẽ 
mắc sai lầm nhiều hơn. Đúng vậy, chuyện tình cảm của bạn đã gặp 
vài rắc rối trong năm qua, nhưng trong năm 2015 bạn sẽ có được 
một hướng đi tốt hơn. Năm nay, số phận mỉm cười với bạn và mang 
lại cho một chút may mắn. Bạn hãy nỗ lực để có thể tìm kiếm được 
một nửa còn lại của mình trong mùa xuân này. Hãy tin tưởng vào 
bản thân, hạnh phúc sẽ nhanh đến bên bạn. 


Vào tháng 8, hãy để tâm trí của bạn lãng mạn hơn và mở rộng 
cửa trái tim để đón chào cuộc phiêu lưu mới. Nếu bạn còn độc thân, 
hãy dành cho mình một khoảng thời gian để tận hưởng không khí dễ 
chịu của mùa thu, hãy tham gia vào các cuộc đi chơi và thám hiểm 
cùng bạn bè.Trong nửa cuối của năm 2015, thần tình yêu sẽ đến và 
trao cho bạn nhiều cơ hội để tìm một người nào đó đặc biệt trong 
trái tim. 


Song Tử (22/5- 21/6) 


Song Tử là một trong các chòm sao dí dỏm và luôn mang đến cho 
mọi người tiếng cười thông qua những câu chuyện, bạn có thể đối 
đáp khá linh hoạt trong bất cứ tình huống nào. Vì vậy, khi giao thiệp 
rộng trong năm nay, bạn sẽ nhận được sự quan tâm lớn hơn, hãy 
dành nhiều thời gian với bạn bè, anh chị em và các hàng xóm. 


Đối với các Song Tử độc thân, năm nay sẽ không phải là một năm 
lý tưởng để tìm kiếm bạn đời. Song Tử có thể chứng kiến một số 
người rời khỏi cuộc sống của bạn, và một số cặp đôi Song Tử sẽ phải 
nói lời chia tay. Đối với việc chia tay, khả năng cao nhất là khoảng 
thời gian giữa tháng 9 đến đầu tháng 10. Thời gian cuối năm, mọi 
thứ bỗng nhiên hồi sinh. Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ, làm quen những 
người mới, hoặc cả người yêu cũ. Đây là lúc thích hợp nhất để kết 
đôi và có những ấn tượng, cảm xúc mới về tình yêu nhé. 


Song Tử đã có gia đình có thể cảm thấy rằng mối quan hệ vợ 


chồng đang có chút vấn đề, bạn và bạn đời hãy biết nhường nhịn, 
hãy dành thời gian để tạo lập một không gian riêng cho 2 người. 


Cự Giải (22/6- 23/7) 


Trong nhiều năm qua, chuyện tình cảm của Cự Giải không được 
suôn sẻ cho lắm. Trải qua nhiều cuộc tình không thành, bạn đã hiểu 
ra mong muốn cũng như học hỏi được rất nhiều điều trong mối quan 
hệ giữa bạn với những người khác. Tuy nhiên trong năm 2015, mọi 
trở ngại trên con đường tình yêu của bạn sẽ biến mất và thay thế vào 
đó là những con đường màu hồng đầy ấp niềm vui và hạnh phúc. Các 
cơ hội mới trong quan hệ sẽ đến với bạn suốt năm 2015. Những bạn 
Cự Giải còn độc thân sẽ có rất nhiều thời gian để vui chơi và hưởng 
thụ. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hai bạn sẽ tiếp tục bên 
nhau và dành những điều hạnh phúc nhất cho nhau. Khả năng một 
thành viên mới trong gia đình xuất hiện là rất cao. 


Trong năm nay, bạn hãy cố gắng giải phóng chính bản thân mình 
để thể hiện cảm xúc. Đừng bao giờ đánh mất giá trị, ước mơ và niềm 
tin của mình. Bạn không nên trở thành một con người khác để duy trì 
sự quan tâm với người ấy của bạn. Đặc biệt vào mùa thu và mùa 
đông, chuyện tình yêu của bạn sẽ nở hoa. 


Sư Tử (24/7- 22/8) 


Một năm mới đầy lãng mạn và thú vị đang đến với Sư TỬ. Tình 
cảm ngọt ngào và niềm hạnh phúc của bạn sẽ trải dài từ mùa xuân 
đến mùa hè. Vào mùa hè, Sư Tử nên cẩn thận trong cách hành xử. Có 
thể bạn không nhận ra nhưng suy nghĩ và thái độ của bạn với đối 
phương có chút khắc khe hơn bình thường. 


Nếu bạn còn độc thân, bạn sẽ có nhiều lựa chọn khi có nhiều 
người theo đuổi. Bạn có lẽ sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý lãng mạn 
trong năm nay, nhưng bạn không muốn cố định với bất kỳ mối quan 
hệ này. Nếu bạn đã có người yêu, hoặc đã lập gia đình, bạn và người 
ấy có thể có chút vấn đề, và một đứa trẻ có thể làm giảm bớt căng 
thẳng. 


Xử Nữ (23/8- 24/9) 


Tình yêu có thể là một động lực mạnh mẽ trong cuộc sống của 
bạn trong năm nay. Bạn cũng sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ 
trong năm nay, nhờ vào sự lạc quan của mình. Tất cả những phẩm 
chất tích cực của bạn - thông minh, tỉnh tế và biết cảm nhận - sẽ 
được mọi người nhận ra. 


Nếu bạn còn độc thân, đừng sớm từ bỏ hi vọng của mình bởi 
trong tháng 10 thần tình yêu sẽ mỉm cười với bạn. Tình yêu, cơ hội, 
và năng lượng đều đồi dào trong năm 2015. Nếu bạn cảm thấy hợp 
với ai đó thì bạn nên cho họ cơ hội và cũng cho mình cơ hội để thoát 
khỏi tình trạng FA. Người ấy có thể rất yêu thương và chu đáo, bạn 
sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ và ngạc nhiên từ nửa kia. Nếu bạn 
đã có mối quan hệ tình cảm, người bạn đời của bạn có thể nhận 
được sự thăng tiến hay giải thưởng nào đó. 


Thiên Bình (24/9- 23/10) 


Chuyện tình yêu của bạn tiếp tục trải nghiệm những thăng trầm. 
Nếu bạn còn độc thân, Khả năng cao Thiên Bình vẫn chưa tìm được 
một nửa đích thực trong năm nay. Dĩ nhiên bạn vẫn có thể vướng 
vào vài mối tình nhưng chúng rồi sẽ lướt qua rất nhanh mà không để 
lại bất kỳ ấn tượng sâu sắc nào. 


Vào tháng 2 và tháng 4, bạn sẽ bắt gặp một mối quan hệ mới, và 
sang tháng 5 tình cảm sẽ tiến triển lên. Tháng 8 sẽ là một thời điểm lí 
tưởng để cho các bạn Thiên Bình độc thân tìm kiếm cho mình một 


ra 


“đối tác” thích hợp. 
Thần Nông (24/10- 22/11) 


Mặc dù tại thời điểm hiện tại, các vấn đề về tình cảm của bạn có 
thể đã được giải quyết nhưng điều đó không có nghĩa là những tháng 
còn lại trong năm bạn sẽ được thoải mái. Năm 2015 có về không 
phải là thời điểm may mắn cho chuyện tình duyên khi giữa bạn và 
người ấy liên tục xảy ra bất đồng. 


Đối với đối tượng độc thân, hãy nắm bắt lấy mọi cơ hội trong 
tháng 2 và thử hẹn hò với người bạn vừa ý. Tháng 4 và tháng 5 là 
khoảng thời gian tình yêu của bạn được thăng hoa, đặc biệt đối với 
những cặp đôi cùng cung Thần Nông. Theo Chiêm tỉnh, cuối tháng 9 
là thời điểm tuyệt vời để bạn gặp gỡ đối tượng vô cùng đặc biệt. 


Nhân Mã (23/11- 24/12) 


Năm nay sẽ là một năm cự kỳ thành công cho Nhân Mã trên con 
đường sự nghiệp và tình cảm. Nếu bạn còn độc thần, Bạn có thể nhìn 
thấy tình yêu ở khắp mọi nơi trong những tháng đầu năm 2015, tuy 
nhiên chỉ một vài người trong số đó mang đến tình yêu mà bạn cần. 
Hãy để trái tim của bạn mở rộng đúng lúc. Tháng 8 sẽ là một tháng 
sống động cho bạn, một thời điểm hoàn hảo cho mọi cuộc gặp gỡ. 
Nửa cuối năm nay, nếu mọi chuyện tốt đẹp, bạn có thể sẽ nghĩ đến 
chuyện lập gia đình. 


Ma Kết (23/12- 20/1) 


Trong năm nay, dù bạn còn độc thân hay đã có người ấy, bạn 
cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trong chuyện tình cảm. Giai đoạn 
tháng 5 bắt đầu, cũng là lúc bạn cảm thấy chuyện tình của mình lãng 
mạn hơn, tuyệt vời hơn. Bạn thấy mọi thứ trở nên rõ ràng, ngọt ngào 
và suy nghĩ rất nhiều về một happy ending không xa. Tháng 8 và 
tháng 10, bạn cũng sẽ được sống trong quãng thời gian tràn ngập 
tiếng cười và niềm hạnh phúc. Gó thể trong một cuộc hội thảo nào 
đó, bạn sẽ vô tình bắt gặp được một nửa kia của mình. 


Bảo Bình (21/1- 19/2) 


Trong năm nay, truyện tình cảm của bạn vẫn có những tiến triển 
tốt như năm ngoái. Nhưng bạn đang trở nên kén chọn hơn trong năm 
2015. Chính sự kén chọn này tạo nên một rào cản trong chuyện tình 
cảm của bạn. 


Để giải tỏa bớt căng thẳng, có lẽ bạn nên bắt tay vào một quá 
trình nghiên cứu, viết một cuốn hồi ký, học một kỹ năng mới. Hoặc 
có thể là bạn sẽ tham gia vào công tác từ thiện, chăm sóc của một 
người bạn bị bệnh hoặc người thân yêu, hoặc trở thành một người 
cố vấn. Cho dù, tận dụng mọi cơ hội để đi du lịch - đi đến hội nghị, 
tận hưởng kỳ nghỉ. 


Song Ngư (19/⁄2- 20/3) 


Tình yêu sẽ là một phần quan trọng đối với Song Ngư trong năm 
2015. Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể gặp một người đặc biệt và sẽ 
thay đổi cuộc sống của người ấy, trong khi họ sẽ đem đến cho bạn 
cảm giác có tương lai. Để giữ chân được người ấy, bạn hãy hạn chế 
thời gian làm việc, hãy dành cho nửa kia nhiều khoảnh khắc tình 
cảm hơn. Tháng Giêng và tháng 2 là lúc thích hợp để bạn "thủ thỉ" 
những lời nói ngọt ngào với người kia. Chính sự ấm áp, quyến rũ là 
điểm mạnh để giúp bạn có thể thu hút được đối tượng thích hợp. 


Nếu đã có người yêu, bạn và người ấy sẽ lên kế hoạch kết hôn và 
có một năm tình cảm. Hãy dành nhiều thời gian với nhau sẽ quan 
tâm lần nhau hơn nữa. 


Quý nhân của 12 cung Hoàng đạo năm 2015 


Quý nhân của Bạch Dương (21/3 - 20⁄4): Bảo Bình 


Vận hạn năm 2015 của Bạch Dương cũng không đáng kể, bởi môi 
trường thay đôi nên Bạch Dương có cơ hội quen biết thêm nhiều 
người mới. Nhưng bản thân Bạch Dương không quá coi trọng sự hòa 
hợp trong việc kết bạn nên cũng rất đề bị bạn bè làm ảnh hưởng dẫn 
đến việc tính khí thay đôi thất thường. Một năm 2015 với nhiều mối 
quan hệ phức tạp, làm chuyện gỉ cũng thiếu suy xét nên Bạch Dương 
cần đặc biệt cần thận. Do vậy, Bảo Bïnh sẽ là một tấm gương tốt cho 
Bạch Dương học tập. 


Quý nhân của Kim Ngưu (21⁄4 - 21/5): Sư Tử 


Những ngày đầu năm 2015 của Kim Ngưu khá là mệt mỗi và 
phức tạp cộng thêm rất nhiều chuyện phiền lòng. Nhưng đến cuối 
năm vận mệnh có lẽ sẽ khẽ mỉm cười với Ngưu Ngưu, tuy vậy vần 
không đủ tốt. Năm mới này cho dù có đi chơi hay tụ họp bạn bè, Kim 
Ngưu vần có thê sẽ gặp phải những chuyện mất vưi, khiền tâm trạng 
muốn vui về đều “nguội lạnh” cả. Khi đó Kim Ngưu cần một Sư Tử, 
đề ánh sáng mặt trời chiếu rọi kích thích tỉnh thần lên cao mạnh mẽ. 


Quý nhân của Song Tử (22/5 - 21/6): Song Ngư 


Song Tử sẽ có một năm 2015 đầy biến động và phức tạp. Tuy 
nhiên, những xáo trộn đó lại đều có kết quả tốt. Những cơ hội đi xa, 
thăng chức rộng mở đối với Song Tử, đường tài lộc cũng không hề 
tồi, và còn có thề gặp được một nửa của đời mïnh. Năm mới này, 
Song Tử gặp khá nhiều bạn mới. Một Song Tử ưa giao du bạn bè sẽ 
có những mạng lưới quan hệ lớn, ở bên cặp bài trùng Song Ngư, Song 
Tử sẽ đón nhận được không ït tài lộc và vững bước trên con đường 
sự nghiệp của mïnh. 


Quý nhân của Cự Giải (22/6 - 22/7): Song Tử 


Một Cự Giải trầm lắng ưa thích cuộc sống gia đỉnh êm ả, luôn 
tách biệt với mọi người sẽ đối mặt với năm mới 2015 với không 1t 
điều phiền phức bực mïnh. Với tỉnh cách ôn hòa như Cự Giải thì đây 
thật sự là một năm không may mắn. Muốn hóa giải điều này, Cự Giải 
cần giao lưu nhiều hơn với Song TỬ - cung Hoàng đạo may mắn đầy 
sức sống trong năm 2015. Kết bạn với Song Tử sẽ đem lại cho Cự Giải 
một năm đầy tiền tài và hạnh phúc. 


Quý nhân của Sư Tử (23/7 - 22/8): Nhân Mã 


Vận mệnh năm 2015 của Sư Tử không có gỉ nôi bật, công việc 
bïỉnh thường, nhưng phương diện tỉnh cảm nên cân thận it nhiều. Bởi 


sẽ có không ït chuyện lộn xộn làm Sư Tử phiền lòng, mối quan hệ đôi 
bên dần rạn vỡ vi những chuyện không đâu. Nhân Mã và Sư Tử có 
nhiều điềm tương đồng, hai người rất có tiềm năng trở thành bạn bè 
keo sơn, hơn nữa một người hăng hái như Nhân Mã sẽ là biện pháp 
cứu chữa kịp thời mỗi khi Sư Tử không khống chế và kiềm soát được 
tỉnh cảm của mïnh. 


Quý nhân của Xử Nữ (23/8 - 23/9): Cự Giải 


Nửa đầu năm 2015 của Xử Nữ khá tốt đẹp, cần nắm bắt thời cơ 
làm tốt những việc cần làm, đừng đề khi mọi việc trở nên quá muộn 
thï lại phàn nàn oán trách. Xử Nữ có đôi khi quá cỗ chấp và trầm 
lặng, như vậy rất đề dàng bỏ qua cơ hội trong tầm tay. Nếu 2015 có 
được sự giúp đỡ của Cự Giải tốt bụng như người thân trong nhà, Xử 
Nữ sẽ có khả năng nắm chắc được cơ hội tốt đề thực hiện điều mong 
muốn. 


Quý nhân của Thiên Bỉnh (24/9 - 23/10): Ma Kết 


Năm 2015 đối với Thiên Binh khá là phiền phức, có nên đón nhận 
một mối tỉnh mới không đây? Sự nghiệp nên rẽ về hướng nào? Một 
cơ hội mới đang bày ra trước mắt, liệu có nên nắm bắt hay là cứ duy 
tr mọi thứ như hiện tại thï hơn? Thiên Binh đứng trước bao ngã rẻ 
với rất nhiều lựa chọn. Và một Ma Kết cố chấp nhưng trầm tỉnh ôn 
định sẽ có thê góp ý cho Thiên Binh rất nhiều trước những băn khoăn 
chọn lựa của cuộc đời. 


Quý nhân của Thần Nông (24/10 - 22/11): Kim Ngưu 


Thần Nông sẽ có một năm 2015 nhiều điều tốt đẹp, sự nghiệp khá 
thuận lợi, tỉnh cảm có bước tiền triền mới, nhưng đến giữa năm, do 
sự thay đôi hoàn cảnh mà Thần Nông gặp nhiều phiền muộn. Thần 
Nông may mắn năm 2015 gặp người cùng cảnh Kim Ngưu sẽ tạo nên 
sự kết hợp hoàn hảo. Kim Ngưu thực tế chăm chỉ khi bắt gặp Thần 
Nông phức tạp nhiều tâm sự sẽ là một người bạn chỉ đường đầy vững 
chắc tin cậy. 


Quý nhân của Nhân Mã (23/11 - 21/12): Bạch Dương 


Mỗi ngày của Nhân Mã đều vui vẻ lạc quan, nên đường như vận 
may hay vận rủi đều không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của họ. 
Nhưng 2015 sẽ là một năm tiền tài của Nhân Mã chịu nhiều tôn thất. 
Bạch Dương và Nhân Mã xưa nay vốn vẫn là một cặp đôi hoàn hảo 
trong đời sống, nếu năm nay hai người lại bắt tay nhau thi đảm bảo 


rằng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc. 
Quý nhân của Ma Kết (22/12 - 20/1): Thần Nông 


Năm 2015 không mấy tốt đẹp sẽ khiên Ma Kết gặp phải những 
nhân vật khó chiều và khó gần gũi, tiếp xúc. Cũng vỉ bản thân Ma Kết 
cứng đầu, cố chấp và không chịu thấu hiều nên it khi thông cảm cho 
người khác. Bởi không may mắn, nên tâm tỉnh Ma Kết cũng bị ảnh 
hưởng. Một người sẵn sàng giúp đỡ bạn bè bất cứ lúc nào như Thần 
Nông là đối tượng bô sung kịp thời, đưa ra những ý kiến đề giải đáp 
những khúc mắc trong lòng Ma Kết một cách hiệu quả nhất. 


Quý nhân của Bảo Bình (20/1 - 19/2): Xử Nữ 


Bảo Bỉnh năm 2015 không quá may mắn, sự nghiệp gặp nhiều 
vấn đề, cần nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa. Trong cuộc sống cũng 
có khá nhiều chuyện phiền não. Năm mới này, Bảo Binh có thề có một 
chút xích mích nhỏ với người thân trong gia đình. Nếu khi đó có 
được một người bạn chân thành, thầm lặng biết lắng nghe như Xử 
Nữ thi tốt biết bao nhiêu! 


Quý nhân của Song Ngư (20/2 - 20/3): Thiên Bình 


Năm 2015 của Song Ngư sẽ dần dần tốt đẹp, gặp được không ït 
quý nhân nhưng đồng thời cũng bị không it kẻ xấu dòm ngó. Song 
Ngư tràn đầy tiềm năng trong năm mới này sé thuận lợi hơn nều 
được Thiên Binh hỗ trợ, Tiểu Ngư sẽ vươn mình mạnh mẽ tiến về 
phía trước đồng thời khả năng sáng tạo được phát huy tối đa. Dự 
đoán rằng, trong năm nay, Song Ngư và Thiên Bình sẽ là một cặp đôi 
hoàn hảo đón nhận mọi thử thách và cùng nhau trải nghiệm cuộc 
sống tuyệt vời. 


Phần IV. Phong thủy 2015 


Theo dự báo của Gotohoroscope, trang web chuyên về chiêm tỉnh 
và dự đoán phong thủy, những mâu thuẫn, các vấn đề tồn đọng trong 
những năm trước sẽ được giải quyết trong năm 2015. Cả vấn đề 
chính trị và kinh tế sẽ bắt bầu ổn định. Cuộc sống của nhiều bộ phận 
người dân được cải tiện. Khủng hoảng giằng xé nhiều quốc gia trên 
thế giới sẽ qua. 


Nói cách khác, 2015 sẽ là năm quan trọng và tình hình chung khả 
quan hơn những năm trước. Một kỷ nguyên mới sẽ mở ra trong năm 
2015 và con người sẽ hy vọng nhiều hơn về tương lai tươi sáng. 


Năm Ất Mùi sẽ bắt đầu từ ngày 19/2/2015 và kết thúc vào ngày 
7/2/2016. Trang này đưa ra các yếu tố thiên văn sau để để tiên đoán, 
năm con dê sẽ là năm ổn định và phát triển. 


Thứ nhất, sự dịch chuyển của sao Thổ về phía cung Nhân Mã 
cuối năm 2014 sẽ phát huy tác dụng. Đầu năm 2015, người dân trên 
thế giới sẽ có thể nhận thấy sự khác biệt. Các vấn đề chính trị, kinh 
tế sẽ được nhìn nhận khác so với thời điểm trước đó. Con người sẽ 
coi trọng phát triển giáo dục, tập trung vào giáo dục sau đại học. 
Năm 2015 cũng sẽ chứng kiến sự thay đổi trong quan hệ ngoại giao 
các nước. Một số sẽ đạt được thỏa thuận không visa. Ngược lại, số 
khác sẽ đóng cửa biên giới. 


Thứ hai, sự đụng độ giữa sao Diêm Vương và sao Thiên Vương 
từ tháng 6/2012 không còn trong năm 2015, đồng nghĩa với những 
xung đột từ năm 2012 đến 2014 cũng sẽ chấm dứt. Các vấn đề ảnh 
hưởng đến châu Âu, Ukraine, Ai Cập, Syria sẽ không còn trở lại. Năm 
2015, thế giới sẽ chứng kiến những phát minh thay đổi cuộc sống 
giống như Internet hay điện thoại di động. 


Phong thủy khai vận năm Ất Mùi 2015 


Mỗi năm qua đi, vũ trụ thay đổi, tỉnh tú thay đổi, vị trí của các 
chòm sao này thay đổi theo một quỹ đạo nhất định. Vì thế, với mỗi 
ngôi nhà có hướng cụ thể, năm nay nhận được sao này chiếu, năm 
khác có sao khác hợp vào. Nó sẽ nhận được những năng lượng tích 
cực hoặc tiêu cực . Để giúp gia chủ chủ động hơn trong việc đón lành 
tránh dữ cho ngôi nhà của mình, dưới đây là những tư vấn cụ thể về 
bài trí đồ đạc nội thất cho từng hướng nhà trong năm mới Ất Mùi: 


Nhà hướng Bắc: Đón năng lượng số 8 hay theo khoa Phong thủy 
cổ truyền là sao Bát Bạch. 


Năng lượng mang số 8 là năng lượng tốt nhất trong năm Ất Mùi, 
vừa là dòng năng lượng chủ đem đến mọi sự thuận lợi, may mắn 
trong cho tài lộc đặc biệt về điền trạch... Để giúp những dòng năng 
lượng này tăng trưởng tốt trong ngôi nhà, nên hay sử dụng đôi câu 
đối trước cửa nhà, viết trên nền giấy đỏ, treo đèn lồng đỏ, trang 
hoàng ngày tết với những quả cầu thủy tỉnh, đồ vật làm bằng đá 
hoặc gốm, đặt bể cá cảnh hoặc ang nước nhỏ trước sảnh để kích 
thích nguồn năng lượng này... 


Nhà hướng Tây Nam: Theo phong thủy cổ truyền, trong năm Ất 
Mùi sẽ đón sao Cửu Tử mang dòng năng lượng số 9. 


Năng lượng mang số 9 là một trong những cát tỉnh chủ về học 
vẫn, sự nổi danh, văn chương. Để nghinhđón cát tỉnh này sao cho 
phát huy hết tác dụng, nên treo đèn trang trí rực rỡ, đèn lồng hoặc 
đèn nhấp nháy khuyến khích sử dụng và những cây hoa tươi tắn để 
kích thích, tăng cường nguồn năng lượng tốt lành này. 


Năm nay thái tuế cũng nằm cung Tây Nam nhưng vẫn có thể 
động thổ tốt vì có sao Cửu tử là vượng khí trấn tại cung này. Năm 
ngoái Thái Tuế và sao Bát Bạch đồng cung tại cung phía nam nên một 
số chung cư có trục hướng Nam- Bắc bán rất tốt như khu Times city 
hoặc Hòa Bình Green City chẳng hạn. 


Nhà hướng Đông: Trong năm Ất Mùi sẽ nhận dòng năng lượng 
số 1, tức sao Nhất Bạch trong phong thủy cổ truyền. 


Năng lượng mang số 1 là dòng năng lượng tốt, đặc biệt lợi về 
học hành, bằng cấp, thi cử, những chuyện tình duyên, giao lưu họp 
mặt trong công việc... Nên treo chuông gió bằng đồng hoặc một bể cá 
trong phòng khách ngay nơi cửa ra vào để tăng cường năng lượng 
khu vực này. Nơi phòng khách, khoảng không gian đầu tiên khi bước 


vào nhà có thể bài trí giàn nhạc, bộ đàn piano để kích hoạt mạnh hơn 
dòng năng lượng tích cực này. 


Nhà hướng Đông Nam: Theo phong thủy cổ truyền, trong năm 
Ất Mùi sẽ đón sao Nhị Hắc mang số 2. 


Năng lượng mang số 2 là ngôi sao không tốt, bất lợi về sức khỏe, 
dễ mang đến những xích mích, cãi vã, chỉ lợi cho đàn bà, không lợi 
thế cho đàn ông... Nên đặt những pho tượng mang tính tín ngưỡng 
bằng kim loại tại khu vực gần cửa nhà hoặc treo xâu tiền xu, treo 
chuông gió đồng cũng hóa giải bất lợi và tăng cường năng lượng tốt 
cho khu vực này. 


Nhà hướng Tây Bắc: Đón năng lượng số 4 hay theo khoa Phong 
thủy là sao Tứ Lục. 


Năng lượng mang số 4 là dòng năng lượng tích cực, chủ về văn 
chương, thi cử, học vấn, danh tiếng ... Trong năm Ất Mùi nên sử 
dụng những đồ vật trang trí chứa nước nhỏ hay những tấm thẳm 
màu xanh nước biển trải trước cửa phòng khách để tăng cường thêm 
những nguồn năng lượng tốt cho căn nhà của mình. 


Nhà hướng Tây: Trong năm Ất Mùi sẽ chịu tác động của năng 
lượng số 5, tức Ngũ Hoàng trong môn phong thủy. 


Năng lượng mang số 5 là dòng năng lượng tiêu cực nhất của 
năm, sao này chủ về tai nạn, hao tài tốn của của lại đem tới nhiều 
điều kém hên trong làm ăn. Cho nên, đối với nhà cửa hướng Tây 
trong năm Ất Mùi nên Nghỉ Tĩnh bất nghi động giữ tránh đập động 
thổ, chặt cây lớn, đập phá... Tuy nhiên, trong năm Ất Mùi, Ngũ 
Hoàng rơi vào hướng Tây cũng không phát tác quá mạnh mẽ, trước 
cửa nhà chúng ta nên treo chuông gió 6 ống rỗng, làm bằng đồng là 
tốt nhất hoặc đặt cặp nghê trước cửa hay treo xâu tiền kim loại cổ 
giúp hóa giải những dòng năng lượng xấu này. 


Nhà hướng Đông Bắc: Đón năng lượng số 6 hay theo khoa 
Phong thủy cổ truyền là sao Lục Bạch. 


Năng lượng mang số 6 là dòng năng lượng tốt, chủ về chức danh, 
quyền bính, có thiên hướng thuận lợi trong hành pháp, mang lại 
nhiều cơ hội cho thăng quan tiến chức trong năm Ất Mùi. Trong năm 
2015 nên ưu tiên sử dụng những đồ vật màu vàng trong phòng khách 
của căn nhà hoặc có thể dùng đôi Voi đồng, Ngựa đồng, Kỳ hưu hoặc 
bằng đá đặt trước cửa để nghinh đón những dòng năng lượng tốt 
lành này. 


Nhà hướng Nam: Theo phong thủy cổ truyền, trong năm Ất Mùi 
sẽ đón sao Thất Xích mang dòng năng lượng số 7. 


Năng lượng mang số 7 là dòng năng lượng thiên hướng xấu trong 
năm Ất Mùi, chủ đem lại sự xung đột trong gia đình, trộm cắp vặt, 
tốn của.... Vì vậy nên hạn chế gây động đến hướng Nam để tránh tạo 
ra những ảnh hướng xấu tới từ nguồn năng lượng ở khu vực này gây 
ra. Trong năm 2015 ưu tiên dùng những đồ vật màu đồ trong phòng 
khách của căn nhà hoặc có thể dùng bể cá cảnh nhỏ nuôi 1 con cá 
màu đen đặt trước sảnh nhà để hóa giải dòng năng lượng này. 


Phi tỉnh năm Ất Mùi (2015) 

Một số cát tỉnh mang lại vận may và một số khác (hung tỉnh) lại 
mang vận rủi vào từng phương vị, ảnh hưởng lớn tới vận cát, hung 
của gia chủ. 

Hãy đặc biệt quan tâm vào phòng ngủ, phòng khách, văn phòng, 


công ty và hướng nhà của bạn nếu 1 trong 4 phương vị này có hung 
tỉnh bay tới. 


2 Lj 


NHỊ HÁC THÁT XÍCH 


Trung Cung 


NHÁT BẠCH TAM BÍCH NGŨ HOÀNG 
Đông Bắc BÁC 
LỤC BẠCH BÁT BẠCH 


ĐỒ HÌNH PHI TINH NĂM ẤT MÙI 2015 


Theo Lưu niên của 9 ngôi sao (Huyền không phi tỉnh theo năm). 


Năm nay sao Chủ quản là sao Tam Bích (số 3) sẽ đóng ở trung 
cung, thời điểm bắt đầu sang năm mới vào lúc 12h09” ngày 
04/02/2015 dương lịch, nhằm ngày 16/12/âm lịch của năm Giáp 
Ngọ, đây là ngày lập xuân, là ngày đầu năm mới của năm Ất Mùi 
(Theo tiết khí). 


Năm Ất Mùi (2015) 9 ngôi sao sẽ di chuyển đến 8 hướng như 
sau: 


1- Chánh Đông - Nhất Bạch (Thủy) - cát tỉnh chủ về nhân 
duyên, tài phú. 


Nhất Bạch Tham Lang Tỉnh bay vào Đông phương, Tham Lang là 
một trong ba sao cát tỉnh, chủ về Danh Lợi, Thăng Tiến, Văn Quý, 
Nhân Hòa, Tài Phú, Cảm Tinh cùng Đào Hoa. 


Năm nay là Tỉnh Cung tương sinh (Thủy-Mộc), nếu bố trí hợp lý 
thì trong nhà có nhiều việc vui vẻ, âm dương chính phối, phụ nữ 
thường sinh con trai, được cả phú quý, đại lợi tiền tài. 


Nếu bố cục không thích đáng, tất dễ phạm vào phong thấp tâm 
bệnh, vợ chồng trái mắt, huynh muội bất hòa, trung phòng bại lạc, 
mắt mờ tai điếc. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 


- Nên đặt tượng Rồng bằng đồng, Mã thượng phong hầu bằng 
đồng, hoặc Hồ lô bằng đồng, Lệnh Bài Trấn Trạch Cát tỉnh cao chiếu 
bằng đồng, Đèn ngũ hành bằng đồng, hoặc Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Long 
Quy bằng đồng, quả cầu phong thủy bằng Thạch anh màu trắng, Đĩa 
thất tỉnh màu trằng, để Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, ngũ hành 
tương sinh, hoặc bổ sung hành Thủy tại phương vị này như bể cá, 
quả cầu phong thủy bằng Thạch anh đen, Đĩa thất tỉnh bằng Thạch 
anh đen, để Thủy vượng, để tăng cường cát khí, để tăng cơ hội thành 
công về nghề nghiệp. Hoặc đặt tượng hoa Mẫu đơn và đôi uyên ương 
màu trắng, để tìm kiếm nửa kia của mình (nếu còn độc thân). 


2- Đông Nam - Nhị Hắc (Thổ) - hung tỉnh chủ về bệnh tật, 
đau ốm. 


Năm nay Nhị Hắc Bệnh Phù Tinh bay vào Đông Nam phương, sao 
này chủ bệnh tật đau đớn, da thịt đau nhức xương cốt nhức mi, 
huyết quang, không nên coi thường. 


Chỗ Bệnh Phù Tinh đến ắt nên hạn chế động thổ, cũng không nên 
bày bể cá, chậu cảnh, cây cối và thảm đỏ, nếu không tất là khiến 
Bệnh Phù Tinh càng thêm hung hãn mà khiến thương vong hoặc quan 


tư. 


Năm nay Cung Tỉnh tương khắc (Mộc-Thổ), nếu bố trí sai đi, ác 
phụ khắc phu, trung nam mất sớm, quả phụ đương gia, nhiều bệnh 
về dạ dày tỳ vị, phu thê tình bạc, phụ tranh phu quyền, dễ bị bệnh dạ 
dày, không thể không phòng. Nếu bố trí thích đáng tất chủ văn chức, 
có giàu về địa sản, gia vượng đỉnh thịnh, con trai cả mạnh khỏe. 


Nếu cửa lớn, cửa phòng thuộc hướng Đông Nam, đều chủ dễ bị 
cảm nhiễm bệnh tật hoặc đột phát sức khỏe suy giảm, thậm chí có 
mổ xẻ, huyết quang, tài vận suy sụp. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 


- Có thể đặt một vật thuộc Kim để hóa giải như Hồ Lô, Đèn ngũ 
hành bằng đồng, Long Quy, Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, Lệnh Bài Trấn 
Trạch Cát tỉnh cao chiếu bằng đồng, Lục Đế Tiền (Lục Đế), Phong 
Linh 6 ống, Mã thượng phong hầu, quả cầu phong thủy Thạch anh 
trắng, lấy Thổ sinh Kim, lấy Kim sinh Thủy ngũ hành tương sinh, gặp 
hung hóa cát. Dùng Kim hóa Thổ cũng làm chậm lại ác phá của Nhị 
Hắc Bệnh Phù. 


- Nhưng hiệu quả nhất cho nhà ở, hoặc công ty, văn phòng, cửa 
hàng kinh doanh, ở hướng Đông-nam trong năm nay là đặt một cặp 
Tỳ Hưu, bố trí một cặp Tỳ Hưu quay đầu ra cửa chính để hóa giải sát 
khí của sao xấu Nhị Hắc, vừa chiêu tài lộc cho gia đạo. 


- Nếu có giường ngủ ở hướng Đông-nam (so với trung tâm ngôi 
nhà), thì nên treo tiền đồng, hồ lô đồng, đèn ngũ hành đồng. 


- Nếu nhà ở, hoặc công ty, hoặc văn phòng, hoặc cửa hàng kinh 
doanh, hoặc phòng ngủ, có cửa số ở hướng Đông-nam, thì nên treo 
tiền đồng hoặc phong linh bằng kim loại. 


- Nếu có bếp hướng Đông-nam, thì nên đổi hướng bếp hoặc treo 
tiền đồng trước bếp. 


3- Trung Cung - Tam Bích (Mộc) - hung tỉnh chủ về sự tranh 
chấp, thị phi, hao tốn. 


Năm nay Tam Bích Lộc Tồn hung tinh bay đến Trung Cung, đây là 
một Hung Tỉnh lớn, chủ về tranh đấu thị phi cãi vã quan sự, tai nạn 
giao thông, cùng các bệnh về gan mật. 


Nếu giường ngủ, phòng sinh hoạt, phòng khách, bàn làm việc, 
bàn học tập, ở Trung Cung ngôi nhà, năm nay gia chủ có nhiều lúc 
tính cách nóng nảy, thích gây gổ, dễ tranh cãi, khó mà đạt được cái 


gọi “Gia Hòa Vạn Sự Hưng”. 


Năm nay Tỉnh Cung tương khắc (Mộc-Thổ), nếu bố trí thỏa đáng, 
tất có thể được phát về tài sản ruộng đất, con cả phát đỉnh phát tài. 
Nếu bố trí sai lầm, nếu có thêm loan đầu ác xạ, gia đình ắt bất hòa, 
vợ chồng không vui vẻ, hay gặp tranh đấu trong công việc, cấp trên 
ghét bỏ, hoặc vì tổn thương tỳ vị bỏ ăn, hoặc vì tranh đấu mà què 
chân gãy tay. 


Tóm lại là một năm vất vả, bôn ba, tranh đấu, có nhiều ngáng 
trở, con cái ăn chơi bại gia, phụ nữ dễ bị bệnh, vợ chồng trái mắt, vợ 
nói chồng cãi, trong nhà chỉ thích ăn chơi phá tán, có thể bán cả đất 
cát nhà cửa, có thể xuất kẻ trộm cắp, cướp giật, con gái lớn thì hư 
hỏng. 


Nếu bố trí sai lầm, tất dễ phạm loan đầu ác xạ, gia đình ắt bất 
hòa, vợ chồng không vui vẻ, hay gặp tranh đấu trong công việc, cấp 
trên ghét bỏ, hoặc vì tổn thương tỳ vị bỏ ăn, hoặc vì tranh đấu mà 
què chân gãy tay. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 


- Cấm ky đặt các thiết bị phát sinh rung động hoặc tiếng ồn ở 
phương vị này (tỉ vi, tủ lạnh, quạt, chuông gió, thác nước, ... ). Tránh 
bày trí các vật kim loại ở đây, sẽ làm Tam Bích hung hãn thêm. 


- Năm nay Cung Tỉnh tương khắc (Mộc-Thổ). Có thể bày ở vị trí 
này các đồ vật phẩm phong thủy thuộc Hỏa (như thẳm màu đỏ, đèn 
tháp đỏ, quả cầu phong thủy bằng Thạch anh đỏ, hồng, cam, tím, 
hoặc động Thạch anh tím, hoặc đĩa Thất tinh Thạch anh tím, hoặc 
đỏ, hồng, cam, hoặc Tỳ Hưu màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím,) 
khiến cho Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, ngũ hành thuận sinh thì có 
thể gặp hung hóa cát. 


4- Tây Bắc - Tứ Lục (Mộc) - cát tỉnh chủ về học hành, trí 
thức, học vấn. 


Năm nay Tứ Lục Văn Khúc Tinh bay đến phương Tây Bắc, sao 
này là chủ về Văn Xương học hành, khoa danh, phẩm vị hơn người, 
và cũng chiêu mời nhân duyên đào hoa vận. Nếu đem bàn học tập kê 
tại vị trí này thành tích học tập tất có sự tăng tiến. 

Nếu tại chỗ ở chỗ này làm việc xử lý giấy tờ, cũng có thể luôn 
giữ được đầu óc sáng suốt, phúc chí tâm linh, nên công việc thuận 
lợi. 


Sao Văn Khúc này cũng chủ người tăng thêm nhân duyên, cho 


nên cần vận dụng để quảng kết nhân duyên, bài trừ tiểu nhân cũng 
mời gọi các nhân duyên mong muốn. 


Năm nay Cung Tinh tương khắc (Kim-Mộc), nếu bài bố thích 
đáng tất gia cảnh vui vẻ, con cái thuận hòa, dễ sinh quý tử, sự 
nghiệp, tài vận hanh thông. 


Nếu bố trí không thích hợp, tất vợ chồng trái mắt, nhà có trộm 
cướp. Ra khỏi nhà là chẳng thấy bao giờ về, hay nhầm lẫn, trên 
người hay bị phong chứng, hoặc mẩn ngứa chân tay, hoặc có bệnh 
về gan mật. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 
- Tránh bày trí các vật kim loại ở đây. 


- Năm nay Cung Tỉnh tương khắc (Kim-Mộc). Có thể bày ở vị trí 
này các đồ vật phong thủy thuộc hành Thủy (như phong thủy luân, 
quả cầu Thạch anh màu đen hoặc màu xanh biển, tháp văn xương 
màu đen, hoặc đĩa Thất tỉnh màu đen, hoặc màu xanh biển) khiến 
cho Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, ngũ hành thuận sinh thì có thể 
gặp hung hóa cát, thì đối với thi cử, học nghiệp, tình duyên, vận thế 
thăng chức đều có lợi. 


5- Chánh Tây - Ngũ Hoàng Đại Sát (Thổ) - đại hung tỉnh. 


Năm nay Ngũ Hoàng Đại Sát bay vào phương chánh Tây, Ngũ 
Hoàng là Lưu Niên Quan Sát, phương này không nên hưng công động 
thổ, nếu không tất sẽ đem đến hung hiểm, chỉ bệnh tật huyết quang, 
tai họa, thất bại, phá tài, kiện tụng, thị phi. 


Ngoại ý các hung sự, phương này năm nay cũng không được bày 
bể cá, thảm đỏ, thậm chí bày cây cối chậu cảnh cũng là hung không 
cát. 


Do đây là sao hung hãn nhất không nên gây động tại cung vị này, 
phải để tĩnh, vì động sẽ làm gia tăng tính hung của nó do đó sẽ không 
lường trước được hậu quả. Tốt nhất là không đặt tivi hay phòng sinh 
hoạt chung tại cung này trong năm nay. 


Năm nay Tỉnh Cung tương sinh, nhưng là sinh xuất, nên tác hại 
của sao Ngũ Hoàng cũng giảm bớt, nhưng năm nay lại thêm Tam Sát 
cũng ở hướng Tây. Nếu gặp phải Tam sát, người nhà mắc nhiều 
bệnh, gặp hạn xấu về thanh danh, tiền bạc và các mối quan hệ, đã 
hung lại càng thêm hung, nên có cách hóa giải thích đáng. 


Nếu bố trí thích đáng, chỈ có văn tài thực vật, sự nghiệp thuận 


lợi. Nếu bố trí không phù hợp thì bệnh tật huyết quang, tai họa, thất 
bại, phá tài, kiện tụng, thị phi. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 
- Tránh sử dụng các vật dụng màu đỏ, hoặc tạo ra lửa ở đây. 


- Ở tại phương này của ngôi nhà, của văn phòng, của phòng ngủ, 
của phòng khách, nên treo các vật phẩm phong thủy bằng kim loại 
như Ngũ Đế tiền, Lục Đế Tiền, Long Quy, Kỳ Lân, Tỳ Hưu, chuông 
gió bằng kim loại 6 ống, Hồ lô đồng, Lệnh Bài Trấn Trạch Cát tỉnh 
cao chiếu bằng đồng, Đèn ngũ hành bằng đồng, Mã thượng phong 
hầu bằng đồng v.v... 


- Nhưng hiệu quả nhất cho nhà ở, hoặc công ty, văn phòng, cửa 
hàng kinh doanh, ở hướngTây trong năm nay là đặt một cặp Tỳ Hưu, 
bố trí một cặp Tỳ Hưu quay đầu ra cửa chính để hóa giải sát khí của 
sao xấu Ngũ Hoàng Đại Sát, vừa chiêu tài lộc cho gia đạo. 


- Nếu có giường ngủ ở hướng Tây (so với trung tâm ngôi nhà), 
thì nên treo tiền đồng, hồ lô đồng, đèn ngũ hành đồng. 


- Nếu nhà ở, hoặc công ty, hoặc văn phòng, hoặc cửa hàng kinh 
doanh, hoặc phòng ngủ, có cửa sổ ở hướng Tây, thì nên treo tiền 
đồng hoặc phong linh bằng kim loại. 


- Nếu có bếp hướng Tây, thì nên đổi hướng bếp hoặc treo tiền 
đồng trước bếp. 


6- Đông Bắc - Lục Bạch (Kim) - cát tỉnh chủ sự thăng tiến về 
tài vận, quan lộc. 


Năm nay Lục Bạch Vũ Khúc bay vào Đông Bắc phương, đây là 
một trong Tam Bạch Cát Tinh, nên Đông Bắc phương năm nay dùng 
để vinh thăng, chiêu quý nhân, mưu tính tất thành. 


Lục Bạch Kim Tinh cũng chủ về Dịch mã, chủ quản việc đi xa, 
phó nhậm, di chuyển, thậm chí là thuyên chuyển công việc. 


Phương vị này năm nay tuyệt đối không được bày các các đồ có 
màu đỏ, màu hồng, cũng không được bày các cây cảnh cỡ lớn, nếu 
không tất có tổn thương chân tay, phá tài cùng với phá hoại sự giúp 
đỡ của quý nhân, nói chung sẽ làm giảm đi sự may mắn của vận 
trình. 


Năm nay Cung Tinh tương sinh (Thổ-Kim) là có lợi, chỉ cần sắp 
đặt thích đáng, tất được tiền tài, tài vận quan vận đều tốt, con cái 


hiếu thuận, mưu cầu đều thỏa ý. 


Nếu bố cục sai, tất có tiểu nhân phá đám, mất quan mất nghế, 
đau đầu nát óc. Chủ nhà nhiều bệnh, lắm tai, chủ yếu là bệnh về 
đầu, thần kinh thất thường, trúng độc tự sát. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 


- Tại đây, Cung Tinh tương sinh, đại lợi, có thể tại phòng làm 
việc, chỗ kinh doanh bố trí các vật phẩm Chiêu Tài thuộc Kim hoặc 
Thổ khiến thổ sinh cho kim, kim sinh cho thủy, mà Thủy chính là chủ 
quản Tài lộc. 


- Nên treo hoặc đặt các vật phẩm phong thủy bằng kim loại hoặc 
bằng đá, hoặc bằng bột đá như Đèn ngũ hành bằng đồng, Lệnh Bài 
Trấn Trạch Cát tỉnh cao chiếu bằng đồng, Lục Đế Tiền, Long Quy 
bằng đồng hoặc bằng đá, hoặc bằng bột đá, Tỳ Hưu bằng đồng hoặc 
bằng đá, hoặc bằng bột đá, chuông gió bằng kim loại 6 ống, Hồ lô 
đồng hoặc bằng đá hoặc bằng bột đá, Mã thượng phong hầu bằng 
đồng hoặc bằng đá hoặc bằng bột đá tại cung này nếu cung này là 
cửa chính, cửa cổng hay cửa sổ. 


- Đặt quả cầu Thạch anh màu trắng hoặc màu vàng. Hoặc động 
Thạch anh trắng, hoặc vàng, để thu hút tài vận. 


7- Chánh Nam - Thất Xích (Kim) - hung tỉnh chủ về sự hao 
tán tài sản, công danh. 


Năm nay Thất Xích Phá Quân Kim bay vào phương chánh Nam, 
đây là sao quản về Thiên Tài trong vận 8, là một sao chủ quản về tiền 
tài phi chính thức. 


Sao này cũng chủ về nghệ thuật, đối với âm nhạc và các bộ môn 
giải trí đều có lợi. 


Duy bởi Thất Xích Phá Quân là loại cát hung không định, nên 
sinh không nên khắc, nếu như trong nhà bố cục không đúng hoặc vận 
dụng sai, tất sẽ có sự trở ngại công việc, vì bạn bè liên đới mà tổn tài 
phá thân, hoặc có nạn phải mổ sẻ, xướng dâm, giặc trộm, quan tư... 


Năm nay Cung Tỉnh tương khắc, nếu bố cục thích đáng, tất văn 
võ song toàn, quan lộc song thu, đại quyền vào tay, tài vận cũng tốt. 


Nếu bố trí không đúng, tất giao kiếm động sát, gia đình không 
hòa, e có tổn thương đao kiếm, họa về xe ngựa. Với thân thể, có 
bệnh về miệng, đau đầu hoặc mưng mủ bầm dập, trong nhà có giặc 
cướp trộm đọa, hoặc bởi tranh cãi mà gặp quan phi. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 
- Tránh đặt các thiết bị phát sinh tiếng ồn ở phương vị này. 


- Phương này có Thổ ngộ Kim ắt chủ giàu có, vận dụng tốt tài 
phú miên miên, có thể tại phương này bố trí các vật phẩm phong 
thủy thuộc kim (Như Tỳ Hưu, Kim Thiềm Thừ, Long Quy, Mã thượng 
phong hầu, Đèn ngũ hành bằng đồng, Lệnh Bài Trấn Trạch Cát tinh 
cao chiếu bằng đồng, quả cầu Thạch anh màu trắng) có thể trấn 
trạch nạp phúc, hoạch tài, đề cao tài vận. 


8- Chính Bắc - Bát Bạch (Thổ) - cát tỉnh chủ về sự thăng tiến 
về tài lộc, quan chức. 


Bát Bạch Tinh đến phương chánh Bắc, đây là một trong Tam Cát 
Tinh, là đương vượng tài tỉnh của vận 8, trừ chủ về tài vận ra còn có 
cát khánh, đạt sự nghiệp, mở nghiệp cùng hôn nhân giá thú... 


Nếu cửa nhà hoặc cửa phòng ở vào vị trí này tất là gia trạch 
hưng vượng, tài vận hanh thông, có thể thêm đinh, những người 
đang yêu có thể thành hôn. 


Nếu gia trạch tọa hướng đương vận cát lại thêm cát, hỷ sự trùng 
trùng. Nếu không phối hợp tất yếu cần chú ý da dẻ, hô hấp, ruột rà 
hoặc thần kinh tọa bị đau đớn, cũng có thể bị tổn thương chân tay. 


Năm nay Tỉnh Cung tương khắc (Thổ-Thủy). Nếu phối hợp tốt, 
tất chủ văn chức võ quyền, liên tục thăng quan thần tài trợ giúp, tài 
lộc đều vượng, vợ chồng vưi vẻ, con cái mạnh khỏe. 


Nếu bố trí không thích đáng, dễ tổn tiền tài, miệng có dị tật, con 
trai con gái đều dễ sinh bệnh, vợ chồng sinh oán cừu. 


Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 


- Có thể bố trí ở phương vị này trong nhà hay văn phòng các vật 
phẩm phong thủy thuộc Kim, như Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, Hồ lô, Kỳ Lân 
bằng đồng, Đèn ngũ hành bằng đồng, Mã thượng phong hầu bằng 
đồng, Lệnh Bài Trấn Trạch Cát tinh cao chiếu bằng đồng, hoặc đặt 
quả cầu phong thủy bằng Thạch anh màu trắng, hoặc Đĩa thất tỉnh 
màu màu trắng, khiến cho Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy ngũ hành 
thuận sinh sẽ khiến sự nghiệp phát triển, có thể đem lại tài phú, làm 
cho quan hệ, thăng tiến cũng tốt thêm. 


9- Tây Nam - Cửu Tử (Hỏa) - cát tỉnh về chủ nhân duyên, tử 
tức. 


Năm nay Cửu Tử bay vào Tây Nam phương, là vị trí Hỷ Khánh, 
chủ thêm đỉnh, tài hỷ, cát khánh, đào hoa, thăng chức... 


Vị trí này thích hợp để mở cửa, đặt các thứ đồ động, kê giường, 
bàn làm việc... tất có cát khánh hỷ khí giáng lâm nhanh chóng, chủ 
có giàu có về nhà đất, thăng quan nhậm chức, khiến cho sự nghiệp 
cùng cá nhân phát triển mọi mặt, thành tích của bạn được công nhận 
và khen thưởng, phú kham địch quốc, đứng đầu chỗ làm, hỷ sự trùng 
phùng. 


Vị trí này cũng là chỗ quản về vận thế tình cảm cá nhân, hôn 
nhân yêu đương cũng có tác dụng rõ ràng. 


Năm nay Tỉnh cung tương sinh, nếu Cửu Tử là cửa ra vào hoặc 
cửa phòng, thì sự ứng nghiệm càng nhanh. 


Song nếu bố trí không tốt, tất hỏa đàm thổ táo, phụ sinh ngũ tử, 
sinh bệnh mắt mũi, nóng bụng đi ra máu, dạ dày, đường ruột, huyết 
áp, lại có hỏa tai, song Cửu Tử hỏa tỉnh cũng chủ về các bệnh đờm 
ho, bệnh về mắt. 


Cung vị này năm nay phạm Thái Tuế nên tránh động thổ. 
Phương Pháp Vận Dụng Hóa Giải: 


- Năm nay Tinh Cung tương sinh, có thể bày thảm đỏ vật dụng 
màu đỏ, quả cầu phong thủy bằng Thạch anh đỏ, hồng, cam, tím, 
hoặc động Thạch anh tím, hoặc đĩa Thất tinh Thạch anh tím, hoặc 
đỏ, hồng, cam, hoặc Tỳ Hưu màu đỏ, màu hồng, màu cam, màu tím, 
hoặc đèn sáng lấp lánh, rực rỡ, đại vượng quý nhân đỉnh tài, thêm 
định lại phát tài. Đặc biệt năm nay những ai muốn cầu con và nhân 
duyên, thì nên kích hoạt phương này. 


Tuổi xông đất, xuất hành, khai trương và làm nhà 
năm 2015 

Tuổi xông đất 

Theo phong tục Tết cổ truyền của người Việt, chọn người xông 
nhà trong năm mới là một việc rất được coi trọng theo quan niệm 
đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Người xông đất tốt sẽ mang lại may 
mắn, tài lộc cả năm cho gia chủ. Dựa trên học thuyết âm dương Ngũ 
hành, học thuyết Can Chi...Nhà Xuân tính sắn những tuổi tốt để xông 
đất trong năm 2015 Ất Mùi để quý bạn đọc tiện tra cứu. 


__ NHỮNG TUỔI CÓ THỂ XÔNG NHÀ, MỞ HÀNG CHO NĂM MỚI 
ẤT MÙI: 


1942 - Nhâm Ngọ 

1947 - Đinh Hợi - Bình thường 

1950 - Canh Dần 

1954 - Giáp Ngọ 

1956 - Bính Thân 

1957 - Đinh Dậu 

1960 - Canh Tý 

1966 - Bính Ngọ 

1967 - Đinh Mùi - Bình thường 

1977 - Đinh Ty 

1980 - Canh Thân 

1986 - Bính Dần 

1987 - Đỉnh Mão - Bình thường 

1990 - Canh Ngọ - Rất tốt 

Chọn người xông đất ngoài chuyện hợp tuổi cũng nên chọn 
người “tốt vía” tức là những người hiền lành, đức độ, làm ăn khấm 


khá...Ngoài ra, những người trực xung với tuổi chủ nhà, hoặc gia 
đình có chuyện buồn phiền, tang chế thì cũng không nên lựa chọn để 


xông đất... 
Xuất hành, khai trương 


Tống cựu nghĩnh tân, dân gian ta thường có tục coi ngày đầu 
năm để mở hàng, khai bút, xông nhà, xuất kho.... sao cho có được 
một năm mới thực sự cát lành thịnh vượng. Đầu có xuôi thì đuôi mới 
lọt, những ngày đầu năm thực tế rất quan trọng trong tín ngưỡng của 
người Việt. Dưới đây là một vài gợi ý của chúng tôi dựa trên những 
kiến thức về Lịch pháp và âm dương ngũ hành hầu mong quý vị có 
một năm mới CÁT LÀNH VÀ THỊNH VƯỢNG. 


Mùng 1: (Bính Dần)Tốt. Nên xuất hành, đi lễ chùa, hội họp, khai 
bút. Giờ tốt: Thìn, Mùi, Tuất. Huớng tốt: Cầu duyên đi về Tây Nam, 
Cầu tài đi về phương Đông. 


Những tuổi ky dùng: Canh, Giáp, Ất, Thân. 


Mùng 2: (Đinh Mão)Tốt. Có lợi cho xuất hành, mở hàng xuất 
kho, đi lễ chùa, hội họp. Giờ tốt:Mão, Ngọ, Mùi, Dậu. Huớng tốt: Cầu 
duyên đi về Nam, Cầu tài đi vềhướng Đông. 


Những tuổi ky dùng: Canh, Tân, Mậu, Kỷ, Tý, Dậu. 


Mùng 3: (Mậu Thìn)Rất Xấu. Nên đi lễ chùa, không nên khai 
trương hoặc làm việc đại sự, nên đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, 
vui chơi. Giờ tốt: Thìn, Ty, Thân,Dậu, Hợi. Hướng tốt: Cầu duyên đi 
về ĐôngNam, cầu tài đi vềhướng Bắc. 

Những tuổi ky dùng:Nhâm, Đỉnh, Bính, Thìn, Tuất. 

Mùng 4: (Kỷ Ty)Xấu. Nên đi thăm hỏi họ hàng gần, lễ chùa, hội 


họp vui chơi. Giờ tốt: Ngọ, Mùi,Tuất. Hướng tốt: Cầu duyên đi về 
Đông Bắc, cầu tài đi về chính Nam. 

Những tuổi ky dùng: Nhâm, Quý, Bính, Đinh, Thân, Hợi. 

Mùng 5: (Canh Ngọ) Xấu, Hạn chế làm những việc đại sự. Nên 
làm phúc, đi chơi, lễ chùa. Có thể thăm hỏi họ hàng, làng xóm...Giờ 
tốt: Mão,Ngọ, Thân, Dậu. Cầu duyên đi về Tây Bắc, cầu tài đi về Tây 
Nam. 


Những tuổi ky dùng: Giáp, Kỷ, Mậu, Ngọ, Tý. 


Mùng 6: (Tân Mùi) Rất tốt. Nên khai trương, xuất hành, mở kho, 
đi lễ chùa, hội họp, thăm hỏi họ hàng. Giờ tốt: Mão,Ty, Thân, Tuất, 
Hợi. Hướng tốt: Cầu duyên, cầu tài đi về phương Tây Nam. 


Những tuổi ky dùng:Giáp, Ất, Mậu, Kỷ, Sửu. 


Mùng 7: Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng, lễ chùa, làm từ 
thiện. Giờ tốt: Thìn, Ty, Mùi, Tuất. Hướng tốt: Cầu duyên đi 
vềphương Nam, cầu tài đi về hướngTây. 

Những tuổi ky dùng: Bính, Tân, Canh, Dần. 

Mùng 8: Xấu. Hạn chế làm việc lớn. Nên đi thăm hỏi họ hàng, 


hội họp vui chơi nhỏ. Giờ tốt: Mão, Ngọ, Mùi, Dậu. Hướng tốt: Cầu 
duyên đi về Đông Nam, cầu tài đi về Tây Bắc. 

Những tuổi ky dùng: Bính, Đinh, Canh, Tân, Mão, Dậu. 

Mùng 9: Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng gần, lễ chùa, hội 


họp vui chơi,...Giờ tốt: Mão, Ty, Dậu, Hợi. Hướng tốt: Cầu duyên đi 
về phương Đông Bắc, cầu tài đi về phương Đông Nam. 


Những tuổi ky dùng: Mậu, Quý, Nhâm, Thìn, Mùi. 


Mùng 10: Bình thường. Nên đi thăm hỏi họ hàng gần, lễ chùa, 
hội họp vưi chơi,...Giờ tốt: Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Hướng tốt: 
Cầu duyên đi về hướng Tây Bắc, cầu tài đi về phương Tây Nam. 


Những tuổi ky dùng: Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý, Hợi, Ty. 
Xem tuổi làm nhà 2015 


Năm Ất Mùi 2015 đang đến gần, nhiều gia đình đang có kế hoạch 
xây dựng và sửa chữa nhà cửa chắc hẳn sẽ có những băn khoăn 
trong việc lựa chọn ngày lành tháng tốt hay năm tới mình có hợp tuổi 
để xây nhà hay không ? Làm thế nào để xây nhà mà không gặp phải 
những bất lợi từ hạn làm nhà ? Dưới đây, Nhà Xuân sẽ giải đáp 
những câu hỏi đó. 


Theo nguyên tắc xem tuổi làm nhà, một tuổi được coi là tốt để 
động thổ thì trong năm đó cần tránh được cả ba hạn Tam Tai, Hoang 
Ốc, Kim Lâu. Cách tính cụ thể được quy định như sau: 


Các tính tuổi Tam Tai: 


- Ba tuổi Thân, Tí, Thìn: Bị hạn Tam tai trong ba năm Dần, Mão, 
Thìn. 


- Ba tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Bị hạn Tam tai trong ba năm Thân, 
Dậu, Tuất. 


- Ba tuổi Hợi, Mão, Mùi: Bị hạn Tam tai trong ba năm Ty, Ngọ, 


Mùi. 
-Ba tuổi Ty, Dậu, Sửu: Bị hạn Tam tai trong 3 năm Hợi, Tý, Sửu. 


Các tuổi phạm vào hạn Kim lâu: 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 
30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 6ó, 69, 
71,739: 


Các tuổi phạm vào hạn Hoang Ốc: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 
29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 
63, 65, 66, 69, 72, 74, 75. 


Thực tế cho thấy, thật không dễ dàng để lựa chọn được một năm 
hợp tuổi để xây nhà. Tuy nhiên gia chủ có thể khắc phục bằng cách 
mượn tuổi người thân, bạn bè hợp tuổi để động thổ giúp. Điều này 
được hiểu là mượn cái may mắn của người mượn tuổi hóa giải 
những bất lợi cho mình. Người mượn tuổi tốt nhất phải là nam giới 
nhiều tuổi hơn chủ nhà, tính tình rộng rãi, làm ăn khấm khá....và tất 
nhiên phải không phạm vào một trong các hạn Tam Tai, Hoang Ốc, 
Kim Lâu ở trên. 


Dựa vào cách tính trên, Nhà Xuân tính sẵn các tuổi có thể động 
thổ xây nhà trong năm Ất Mùi 2015 là: 1985, 1982, 1976, 1973, 
1964, 1958, 1957, 1949, 1948, 1946... 


Ngoài ra chúng ta cần biết việc kiêng ky chỉ liên quan đến việc 
động thổ xây mới hoặc sửa chữa lớn trong nhà. Còn những sửa chữa 
nhỏ hay sắp đặt lại nội thất thì dù tuổi nào gia chủ cũng có thể tự 
đứng ra làm. Tương tự, việc mua bán nhà mang tính chất đầu tư, 
những hạn trên cũng không cần quan tâm, vẫn có thể tiến hành giao 
dịch bình thường. 


Phong thủy cho tình đuyên năm 2015 


Nói đến tình duyên, hẳn nhiều người cho rằng nó không liên 
quan đến phong thủy. Thực ra vận dụng phong thủy hợp lý để thay 
đổi môi trường sống, cân bằng trường khí giữa nơi mình đang ở với 
cơ thể có thể giúp chuyển biến tâm tư, lối sống..., từ đó có được tình 
duyên như mong muốn. 


Trong phong thủy cho tình duyên, quan trọng nhất là bố trí 
giường ngủ hợp lý. Với những hướng dẫn sau, các gia đình có thể tự 
sắp xếp lại giường ngủ để vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc. 


- Phòng ngủ dài mà hẹp: Gây cảm thấy trống trải, lạnh lẽo, con 
người cũng trở nên khó tính, trầm uất. Với tác động của tính cách và 
môi trường như vậy, dù có ở bên người khác giới thì cũng trở nên bị 
động và khép mình, không thể cởi mở tấm lòng, lâu dần đôi bên sẽ 
lạnh nhạt với nhau. Khi gặp trường hợp như vậy, cách giải quyết 
nhanh nhất là chia đôi gian phòng đó ra thành hai phòng nhỏ, không 
chỉ tận dụng được không gian mà còn tạo cho bạn cảm giác ấm áp, 
đồng thời không gây ảnh hưởng tới tình yêu. 


- Đầu giường dựa vào cửa: Nếu do phòng ngủ hạn chế không 
gian mà kê giường ở bên cửa chính thì đã phạm vào đại ky trong 
phòng ngủ. Hơn nữa trong trường hợp này, mọi người vừa vào đã 
nhìn thấy ngay giường ngủ, ảnh hưởng đến tính riêng tư, yên tĩnh, 
không tốt cho giấc ngủ và mỹ quan. 


- Đầu giường không có chỗ dựa: Giường ngủ là nơi nghỉ ngơi, 
thư giãn. Nếu đầu giường trống không sẽ khiến con người có cảm 
giác không an toàn, không thoải mái. Có thể khi chúng ta ngủ say 
hoặc nằm mơ, cơ thể xoay ngang xoay dọc, đầu có thể sẽ đi chuyển 
ra khỏi phạm vi đầu giường mà bị thương. 


- Hướng giường đối diện hoặc ngang cửa phòng: Hướng 
giường không được đối diện với cửa phòng vì vừa vào phòng đã nhìn 
ngay thấy giường, không mỹ quan. Khi ngủ hướng của đầu hoặc 
chân cũng không được đối diện với cửa phòng, nếu không sẽ dễ gặp 
ác mộng. Nếu đầu hướng ra cửa, khi có người vào phòng cũng không 
thể nhìn thấy, có cảm giác nguy hiểm. Đứng từ góc độ tâm lý khoa 
học, đầu giường hướng theo hướng mở cửa, nếu có người nói 
chuyện bên ngoài hoặc ai đó trong gia đình cần vào lấy đồ cũng sẽ 
ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Chính vì vậy, dù đầu giường, 
cuối giường hay một bộ phận nào đó đối diện với cửa phòng đều 
không nên. Nếu cửa và giường tương xung có thể dùng một tấm bình 
phong ngăn cách, bảo vệ được tính riêng tư cho phòng ngủ. 


- Giường đặt dưới xà ngang: Giường đặt dưới xà ngang sẽ tạo 
cảm giác bị đè nén, chịu áp lực, ngột ngạt, ảnh hưởng xấu đến sức 
khoẻ con người. Máy điều hoà và đèn treo cũng giống với xà ngang, 
không được treo phía trên gối ngủ hoặc phía trên giường. 


- Giường đối diện với gương: Thứ nhất, khi con người tỉnh dậy 
lúc nửa đêm, còn đang mơ màng, bất chợt nhìn vào gương sẽ bị bóng 
của mình trong gương gây giật mình. Thứ hai, khi con người ngủ là 
lúc khí năng yếu nhất, mà gương lại là vật có lực phẳn chiếu vô cùng 
mạnh, dễ đẩy năng lượng của cơ thể con người ra ngoài. Tốt nhất là 
buổi tối dùng vải che gương lại. 


- Hai bên đầu giường bị góc nhọn chiếu vào: Hai bên đầu 
giường không được xung với góc tủ, bàn sách, bàn trang điểm; cây 
cối có lá dài, nhọn và các đồ nội thất có hình vuông hoặc hình chữ 
nhật nhất định không được đặt quá gần với giường ngủ. Phòng ngủ 
còn tránh sử dụng chao đèn có góc nhọn mà nên sử dụng chao đèn 
hình tròn. Đèn treo hoặc quạt tường không được lắp chính giữa phía 
trên giường. 


- Đầu giường kê dưới cửa sổ: Nguyên nhân chủ yếu là nếu đặt 
phía dưới cửa sổ đầu giường sẽ trống trải, không có chỗ dựa, tượng 
trưng cho bước chân của con người không vững vàng, ảnh hưởng 
đến việc phát triển sự nghiệp. Khi nằm ngủ, không gian không đảm 
bảo được tính riêng tư nên rất dễ có cảm giác mất an toàn. Nếu có 
gió thổi mạnh, sấm chớp thì cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Câu 
nói: “nằm dưới cửa sổ mơ nhiều” cũng đã được kiểm chứng qua thực 
te. 


- Gầm giường chứa đồ đạc lộn xộn: Gầm giường vốn là nơi ít 
không khí và tối tăm. Nếu ta để quá nhiều đồ đạc linh tinh dễ sinh 
nấm mốc, vi khuẩn. Bên cạnh đó, sẽ cản trở việc quét dọn hàng ngày, 
tạo thành góc chết vệ sinh, gây khó chịu. Trong cuộc sống, có rất 
nhiều người không hiểu rằng ngăn nắp, sạch sẽ có thể mang lại vận 
may cho con người. Vì thế, dọn đẹp vệ sinh môi trường xung quanh 
sẽ mang lại cho bạn một tâm trạng tốt, vận may ắt sẽ tự nhiên tìm 
đến. 


- Phòng ngủ hình tròn: Nhà ở bình thường đều không thể thiết 
kế phòng ngủ hình tròn, vì không chỉ đòi hỏi nhiều công sức xây 
dựng mà còn rất lãng phí không gian. Nhưng một số gia đình có điều 
kiện, nhất là chung cư cao cấp hay xây phòng ngủ hình tròn, sau đó 
kê một chiếc giường hình tròn, trở thành kết cấu trong tròn có tròn. 
Nghe ra rất có vẻ triết học nhưng lại không hề hợp lý. Cổ ngữ có câu 
“trời tròn đất vuông”. Phòng ngủ hình tròn khiến cho người ngủ 


trong đó có cẩm giác quay cuồng, chóng mặt, lâu dần sẽ sinh ra các 
triệu chứng tỉnh thần bất an, ngủ không ngon giấc, đau đầu... 


Các trường hợp khác như phòng ngủ quá u ám ẩm thấp, thiếu 
ánh sáng, nhà ống không có cửa sổ, dưới căn hộ có xe qua lại hàng 
ngày, thành giường không có điểm tựa, phòng ngủ đặt bể cá hay 
chậu cây, đặt gương trong phòng ngủ không cân... sẽ gây ra trường 
khí xáo trộn, trường khí thấp ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lẫn tâm lý 
làm cho tình yêu hay bị ngăn cản, dễ đổ vỡ giữa chừng, khó hàn gắn. 


Phương pháp hóa giải: 


Có hai phương pháp nên kết hợp với nhau. Thứ nhất nên kích 
hoạt mệnh lý, tức dựa vào năm, tháng, ngày, giờ sinh để tìm ngũ 
hành thiếu, từ đó bổ sung ngũ hành tương ứng. Phương pháp này có 
nhược điểm là phải tính cụ thể cho từng người, nhưng hiệu quả rất 
tốt. Ví dụ với người có tứ trụ là năm Giáp Tý, tháng Canh Ngọ, ngày 
Giáp Tuất, giờ Kỷ Ty ngũ hành thiếu là thủy, tức màu đen, sầm có 
thể sử dụng trang sức đá quý màu đen, sẵm màu như thạch anh đen, 
mã não đen, biển thước đen, đá núi lửa, saphia... để tăng vận đào hoa 
cho mình. 


Đơn giản hơn không tính theo ngũ hành thiếu thì các bạn có thể 
dùng những màu có tác dụng thúc đẩy tình duyên như màu hồng, 
màu đỏ, bằng cách đeo trang sức màu hồng như thạch anh hồng, 
ruby, ngọc vân hồng, thạch anh dâu tây... 


Phương pháp thứ hai là kết hợp với phong thủy để tăng hiệu 
quả, bằng cách dựa vào ngôi sao chủ quản chuyện tình duyên ở đâu 
từng năm, để kích hoạt vị trí tương ứng trong nhà. 


Sao Cửu Tử (số 9) là ngôi sao chủ quản chuyện tình duyên. Trong 
năm 2015 sao này nằm ở Tây Nam. Sao Cửu Tử cũng liên quan đến 
đào hoa, ngũ hành thuộc Hỏa có thể kích hoạt vị trí này bằng quả 
cầu thạch anh hồng, cầu thạch anh tím, san hô đồ, nho mã não đỏ, 
ruby... nhất là khi trường khí trong khoảng 350 đến 890MHz sẽ có 
hiệu quả nhanh chóng. 


Xem Phong thủy 12 con Giáp năm Ất Mùi 2015 
1. Tuổi Tý 


Người nam sinh năm Tý, sang năm mới Ất Mùi có khả năng hao 
tán tiền của, đặc biệt đối với người tuổi Bính Tý càng phải chú ý hơn 
tới vấn đề tài chính. Ngược lại, nam tuổi Tý dễ có được những may 
mắn trong chuyện tình cảm, đặc biệt những ai chưa có người yêu dễ 
nhận được sự mai mối bất ngờ mà nên duyên. 


Về sức khỏe, người nam tuổi Tý sang năm tới cần hết sức giữ 
gìn. Trước hết cần đề phòng các bệnh liên quan đến tiêu hóa như đau 
đường ruột, dạ dày. Ngoài ra có thể gặp các bệnh cần phải phẫu 
thuật. 


Người nữ sinh năm Tý trong năm Ất Mùi dễ gặp nhiều biến cố 
trong tình duyên, tình cảm gia đình nhưng đều vượt qua được. Về 
tiền tài, công danh, đây lại là một năm tốt. Trong năm sẽ có khả năng 
được người khác nâng đỡ về tài chính cũng như sự nghiệp. 


Trong năm mới Ất Mùi, lời khuyên đành cho cả nam và nữ tuổi 
Tý là trước mỗi cơ hội lớn, cần phải biết nhún nhường, nhẫn nhịn , 
“lùi một bước để tiến hai bước”, chấp nhận hy sinh những việc nhỏ 
vì việc lớn thì mau đến thành công. Năm Ất Mùi là năm thuận lợi cho 
sự đi đầu mở lối của người tuổi Tý. Vì vậy nếu được giao phó những 
trọng trách lớn, những vị trí tiên phong trong lĩnh vực mới, người 
tuổi Tý nên sẵn sàng đón nhận. 


2. Tuổi Sửu 


Trong năm Ất Mùi, người tuổi Sửu thường hay được lòng người 
khác phái do phong cách ăn mặc đẹp, có gu thẩm mỹ. Tuy nhiên 
trong các mối quan hệ cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh cãi 
vã, tranh luận lớn tạo ra những mâu thẫn không đáng có gây mất 
tình cảm anh em, bạn bè. 


Ngoài ra trong năm 2015 là một năm hao tiền của người tuổi 
Sửu. Vì vậy, cần chú ý tới vấn đề cân bằng tài chính cho gia đình, 
tránh bị động khi phải sử dụng những khoản tiền lớn. 


Về sức khỏe sang năm tới, người tuổi Sửu dễ mắc những căn 
bệnh về răng miệng hay viêm họng. Vì vậy cần phải hết sức giữ gìn 
trong việc ăn uống và giữ ấm cho cơ thể. Đây là một năm nhiều thử 
thách đối với tuổi Sửu, trong nhà có thể phải đối mặt với chuyện 
buồn, mất mát người thân. 


3. Tuổi Dần 


Người nam tuổi Dần năm tới sẽ có một sức hút mãnh liệt đối với 
người khác phái cũng như may mắn bất ngờ trong chuyện tình cẩm. 
Những người đang cô đơn có nhiều khả năng gặp được những bạn 
gái tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên, những người đã có bạn gái hoặc bạn 
đời cũng cần phải gìn giữ cẩn thận mối quan hệ, tránh đứt gánh giữa 
đường. 


Năm Mùi này là một năm tốt cho người tuổi Dần trong việc sinh 
con hay dựng vợ gả chồng cho con cái. Trong công việc, người nam 
tuổi Dần trong năm tới dễ được giao phó cho những vị trí quan 
trọng, được đứng trong hàng ngũ những người tiên phong, tuy nhiên 
để trọn vẹn công danh trong năm Ất Mùi, người tuổi Dần cũng không 
nên quên nhún nhường lúc ban đầu, hy sinh những lợi nhỏ vì nghiệp 
lớn để công thành danh toại sau này. 


Về sức khỏe, người nam tuổi Dần nên đề phòng bệnh tim mạch. 


Đối với người nữ tuổi Dần, năm Mùi là một năm có nhiều chuyện 
vui, may mắn trong chuyện tình cảm, người độc thân dễ gặp được 
người tâm đầu ý hợp do mai mối mà thành. Tuy nhiên trong năm Ất 
Mùi, người nữ tuổi Dần nên chú ý đến việc sử dụng tiền tài cho hợp 
lý, giữ hòa khí trong gia đình cũng như ở nơi làm việc. 


Ngoài ra, năm nay là một năm tốt cho những người phụ nữ tuổi 
Dần để làm đẹp, nhất là phẫu thuật thẩm mỹ. Về bệnh tật nên đề 
phòng bệnh tim mạch huyết áp, nhất là với nữ giới cao tuổi. 


4. Tuổi Mão 


Người nam tuổi Mão, năm Ất Mùi này sẽ thường duyên phải di 
chuyển hoặc đảm nhận công việc phải đi công tác xa một thời gian, 
nếu có cơ hội dễ được đi du học nước ngoài. Về tài chính, người tuổi 
Mão sẽ có một năm phải hao tán tiền của vì những việc không mong 
muốn. Năm nay cũng là năm mà người nam tuổi Mão cảm thấy khá 
đơn độc trong công việc cũng như tình cẩm, thường xuyên có tâm 
trạng buồn rầu suy tư về cuộc sống. Do vậy người tuổi Mão nên tích 
cực làm những việc thiện nguyện giúp hóa giải những ưu phiền 
trong cuộc sống xảy đến với họ. Nếu vượt qua được, năm này có thể 
coi là một năm thành công, có thể giúp nam nhân tuổi Mão lên tới 
đỉnh thành công. 


Cả nam và nữ trong năm nay thích những vẫn đề liên quan tới 
tâm linh, tín ngưỡng hoặc phong thủy. Người nữ tuổi Mão trong năm 
2015 lưu ý lớn nhất trong vấn đề miệng tiếng. Cần hết sức cẩn thận 


trong lời ăn tiếng nói, tránh tranh cãi dẫn đến những hậu quả đáng 
tiếc không đáng có xảy ra. Trong năm nay người nữ tuổi Mão thường 
gặp những sự việc may mắn do được người giúp đỡ, tuy nhiên cũng 
không vì thế mà lơ là làm những việc thiện giúp tích phúc, tích đức 
cho sau này. 


Về sức khỏe nam nên đề phòng những bệnh về hô hấp như viêm 
họng, nữ đề phòng bệnh gan mật, răng miệng. 


5. Tuổi Thìn 


Đối với người nam tuổi Thìn, năm Ất Mùi là một năm phải chỉ 
tiêu. Vì vậy người tuổi Thìn nên chủ động chỉ tiêu vào những thứ cần 
thiết như xây nhà, tu sửa nhà thờ lăng mộ. Trong công việc, người 
tuổi Thìn cần chú ý tránh những phút bộc trực gây những hậu quả 
phiền toái cho cuộc sống, chia rẽ mình ra khỏi tập thể . Ngoài ra cần 
biết nhẫn nhịn, bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ để hướng tới những 
mục tiêu cao cả hơn. 


Tuổi Thìn trong năm Ất Mùi này cũng cần phải biết hy sinh 
những lợi ích nhỏ trước mắt để giữ được hòa khí trong gia đình, cơ 
quan để hướng tới những lợi ích lâu dài hơn. Năm nay đề phòng 
bênh tật liên quan đến hệ hô hấp, mùa hè nên tránh lạm dụng nước 
đã, mùa đông nhớ ăn mặc đủ ấm khi ra đường. 


6. Tuổi Ty 


Năm Ất Mùi đối với người Nam tuổi Ty là một năm hao tán tiền 
tài. Vì vậy, tuổi Ty cần chủ động đầu tư vào những kênh dài hạn, 
tránh mất mát vào những việc không đáng có. Trong công việc dễ 
gặp những kẻ tiểu nhân nói xấu cần phải đề phòng. 


Năm Ất Mùi là một năm nhiều thách thức và vất vả với người 
nam tuổi Ty, dễ đối mặt với chuyện buồn hoặc mất mát người thân. 


Ngược lại, người nữ tuổi Ty lại gặp nhiều may mắn do có quý 
nhân giúp đỡ. Công việc thuận lợi, hay được mời dự những buổi tiệc 
tùng lớn. Năm 2015 này có thể có những việc buồn, những việc 
không như ý. Tuy nhiên đây chỉ là những việc nhỏ, cuối cùng đều 
được dàn xếp một cách tốt đẹp. Đặc biệt, đối với người nữ tuổi Đinh 
Ty, năm Ất Mùi này cũng là năm rất tốt cho tài chính của họ. 


7. Tuổi Ngọ 
Những người nam sinh năm Ngọ, trong năm 2015 này sẽ có 


những chuyến đi xa, chuyển nhà hoặc chuyển công tác, dễ gặp 
những chuyện tình cảm may mắn như ý. 


Đặc biệt người nữ tuổi Ngọ sẽ có một năm rất tốt đẹp về tình 
duyên. Những ai đang cô đơn đây là một năm dễ gặp được người tâm 
đầu ý hợp. Tuy nhiên những người đang hạnh phúc ấm êm lại cần 
thận trọng bởi rất dễ có người thứ ba xem vào ảnh hưởng đến 
chuyện tình cảm hiện tại. 


Năm nay người tuổi Ngọ nên thận trọng đề phòng bệnh tim 
mạch, nữ giới nên chú ý cả về huyết áp. Năm giới đề phòng bệnh hô 
hấp, mùa đông nên mặc ấm áp đi ra người đường, mùa hè không nên 
lạm dụng nước đá. 


8. Tuổi Mùi 


Trong năm Ất Mùi, người nam tuổi Mùi nên đề phòng những việc 
liên quan tới tranh chấp, kiện tụng, cãi vã xảy đến với mình.Ngoài ra 
còn có nhiều khả năng mắc phải những bệnh tật nhẹ và đề phòng có 
thể bị súc vật cắn trong năm nay. Tuy nhiên song hành cùng những 
khó khăn, người tuổi Mùi trong năm 2015 cũng luôn được những sự 
trợ giúp nhỏ nhưng khá hữu hiệu từ bạn bè và người thân. 


Việc sử dụng tiền bạc một cách hợp lý trong năm Ất Mùi này 
cũng là một điểm đáng lưu ý đối với người tuổi Mùi tránh bất ngờ 
khi cần phải sử dụng đến những khoản tiền lớn. Về bệnh tật nên đề 
phòng bệnh hô hấp, răng miệng hoặc viêm họng. Ngoài ra cần tránh 
lạm dụng rượu bia vì dễ gặp phải những vấn đề về tiêu hóa. 


9. Tuổi Thân 


Người nam tuổi Thân trong năm mới Ất Mùi thường có xu hướng 
hay được gặp, tiếp xúc với những người khác phái xinh đẹp, lôi 
cuốn, dễ trúng tiếng sét ái tình. Những cũng dễ có chuyện lắm mối 
tối nằm không. Nhiều lựa chọn nhưng cuối cùng không ích gì. Năm 
nay người tuổi Thân muốn thành công phải chịu nhẫn nhịn khó khăn 
và không nên quên khẩu hiệu “lùi một bước để tiến hai bước”, cứng 
nhắc và phiêu lưu quá là nguồn gốc của thất bại và phá tán tiền bạc. 


Người nữ tuổi Thân trong năm Ất Mùi này thường xuyên có 
những chuyện không vui giấu kín trong lòng không biết tổ lòng cùng 
ai. Thích lui tới những chốn tâm linh đền chùa . Năm 2015 này cũng 
là một năm người nữ tuổi Thân trước khi làm một việc lớn gì thường 
hay gặp phải những trở ngại ban đầu, nếu biết vượt qua được những 
trở ngại này, nhún nhường, khéo léo thì sẽ đạt được nhiều thành tích 
tốt như mong ước vào cuối năm. 


Về sức khỏe, người tuổi thân trong năm nay chú ý bệnh viêm 
họng. 


10. Tuổi Dậu 


Người nam tuổi Dậu trong năm Ất Mùi có thiên hướng đi xa, đi 
công tác hoặc du lịch, có thể thay đổi trong công việc. Năm Ất Mùi 
người tuổi Dậu dễ bị hao tán tiền tài bạc, nên tránh xa những khoản 
đầu tư ngắn hạn mang tính chất may rủi cao, đặc biệt những người 
tuổi Đinh Dậu cần cẩn thận hơn trong vấn đề tài chính của gia đình. 


Người nữ tuổi Dậu trong năm 2015 này cần lưu ý nhất vấn đề lời 
ăn tiếng nói. Trong công việc cần cố gắng tự lực cánh sinh khi gặp 
khó khăn, nếu ỷ lại hoặc quá tin vào sự giúp đỡ của người khác ắt sẽ 
thất bại. Đặc biệt là tuổi Tân Dậu, trong năm mới cần cẩn trọng 
trong vấn đề miệng tiếng, tránh xảy ra những việc tranh cãi không 
cần thiết gây những hậu quả xấu sau này. 


Người tuổi Dậu trong năm này cần chủ động sớm tìm tới nha sỹ 
khi gặp vấn đề vì trong năm này được dự báo là không tốt cho rặng 
lợi. 


11. Tuổi Tuất 


Người nam tuổi Tuất vào năm mới Ất Mùi sẽ gặp nhiều may mắn 
trong công việc, dễ nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, giao phó 
cho những trọng trách tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực mới, hoặc 
đứng đầu một vị trí quan trọng cần sự quyết đoán, làm việc độc lập. 
Chính vì những lĩnh vực mới mẻ, cho nên rất dễ gặp phải những khó 
khăn lúc ban sơ, tuy nhiên, nếu biết hy sinh, gạt bổ những khó khăn 
nhỏ ban đầu thì sẽ gặt hái được những thành công lớn trong tương 
lai gần. Về tài chính, trong năm tới đây người tuổi Tuất cũng hay 
phải chỉ tiêu những khoản tiền bất ngờ phải dùng tới. Về sức khỏe 
cần đề phòng bệnh viêm họng, hệ hô hấp 


Với người nữ tuổi Tuất, cũng như người nam, trong công việc 
người tuổi Tuất gặp được nhiều thuận lợi, được tin tưởng, tín nhiệm 
cao, năm nay là một năm vận Đào hoa với nữ tuổi này. Tuy thế đôi 
lúc người nữ sinh năm Tuất trong năm 2015 sẽ cảm thấy cô đơn 
trong công việc cũng như trong gia đình, cảm thấy khó có thể chia sẻ 
được với ai. Qua năm Ất Mùi tâm lý này sẽ mau chóng qua đi. 


12. Tuổi Hợi 


Trong năm mới Ất Mùi, người nữ tuổi Hợi sẽ phải có những 
chuyến đi công tác xa nhà, dài ngày hoặc hay phải đi lại nhiều lần 
trong năm. Trong gia đình hay gặp phải những bất đồng quan điểm 
nhỏ sinh ra những mâu thuẫn gây mất đoàn kết giữa các thành viên 
gia đình. Tuy nhiên những xích mích này chỉ là những sự bất đồng 


nhỏ, mau đến thì cũng mau đi. 


Người nam tuổi Hợi trong năm Ất Mùi nên lưu ý về mặt tài 
chính, dễ phá tán do đặt niềm tin không đúng chỗ, đúng người. 


Năm nay cả nam và nữ đều có xu hướng gặp vận hội lớn, lúc 
thăng thì đữ dội nhưng lúc suy thì cũng liêu xiêu. Đặc biệt nằm này 
họ thích chuyện tâm linh, phong thủy hoặc có ý thức tìm hiểu những 
chuyện này. 


Về sức khỏe, người tuổi Hợi nên đề phòng bệnh về xương cốt, 
gan mật. 


Chọn đá quý theo Mệnh 
Người mệnh Kim (cung càn, cung đoài) nên đeo đá màu gì? 


Điều kiện tốt nhất có thể có được là được tương sinh. Thổ sinh 
Kim. Đất bao bọc và sinh ra, và nuôi dưỡng tất cả các kim loại. Do 
vậy, người mệnh Kim nên sử dụng các loại đá quý tự nhiên có màu 
của đất mẹ, là màu nâu đất, màu vàng hoàng thổ. Màu tương ứng đá 
đó có thể là: đá thạch anh vàng (citrine), đá mã não màu đỏ, đá mã 
não sậm, đá mắt hổ,... 


Cũng như các mệnh khác, người mệnh Kim sẽ tốt nếu dùng đá 
quý có màu tương hợp. Hợp với mệnh Kim chính là Kim. Màu của 
kim là màu trắng, màu ghi. Đá tương ứng sử dụng là đá thạch anh 
trắng, thạch anh pha lê, mã não ghi, mã não trắng, sapphire trắng,... 


Nếu thích có thể dùng đá màu xanh lá cây, xanh da trời: Kim có 
thể chế khắc Mộc. Người mệnh Kim có thể chế khắc được viên đá 
mình đeo có màu của cây cối, là xanh lá cây, xanh da trời. Tương ứng 
đó là các loại đá Peridot, đá Topaz, đá Tourmaline xanh, đá sapphire, 


Không nên dùng đá có màu thuộc hành Hỏa như đá đỏ, hồng, 
tím. Vì Hỏa khắc Kim nên khi đeo đá có màu tượng trưng cho lửa sẽ 
gây bất lợi cho chủ nhân. 


Một số loại trang sức đá quý, và đá phong thuỷ sử dụng tốt nhất 
cho người thuộc mệnh Kim: 


Loại sản phẩm 


Đá phong thúv: cầu, trưng bày 


Đá nhong thuý: cầu, trụ, trưng hãy 


Đá phong thuy: cầu, điều khác, trưng bây 


ĐÁ PHONG THUY THÉO MỆNH XI( 


Loại đá 


Người mệnh Mộc (cung Chấn, cung Tốn) đeo đá màu gì? 


Năng lượng của đá quý tỏa ra rất tốt cho người đem nó. Nhưng 
điều kiện tốt nhất có thể có được là được tương sinh. Nước dưỡng 
cây, và Thủy sinh Mộc. Người mệnh Mộc nên sử dụng các loại đá quý 
tự nhiên có màu của mẹ Thủy, là màu đen, màu xám, màu xanh nước 


biển. 


Màu tương ứng đá quý đó là: đá thiên thạch, đá huyền vũ; đá mã 
não xám; màu xanh là đá topaz, đá aquamarine, đá sapphire,... 


Tốt thứ nhì là được hòa hợp: Mộc với Mộc, nhiều cây sẽ là rừng. 
Màu xanh của cây có các loại đá quý: đá peridot, đá aventurine, và 


ngọc cẩm thạch,... 


Tiếp theo là sự chế khắc: Mộc chế khắc được Thổ. Người mệnh 
Mộc có thể chế khắc được viên đá mình đeo có màu tượng trưng của 
đất, là màu nâu sẫm, màu vàng thổ. Tương ứng đó là các loại đá mã 


não, thạch anh vàng, đá mắt hổ,... 


Người có mệnh Mộc không nên dùng đá có màu thuộc hành Kim. 
Rất bất lợi cho chủ nhân, bởi lẽ Kim sẽ khắc Mộc. Màu của kim là 
màu trắng, màu ghi. Đá tương ứng sử dụng là đá thạch anh trắng, 
thạch anh pha lê, mã não ghi, mã não trắng, sapphire trắng,... 


Một số loại trang sức, và đá phong thuỷ sử dụng tốt nhất cho 


người thuộc mệnh Mộc: 


ĐÁ HỢP MIỆNH MỘC 


4 Chuột vệ bán chọn Loạt đó muỗn xe 

Leại sắn phẩm koại đá Màu sắc 
Tran súr 4 quưj DA Topa? Kanlh nư %c biết 
Trang sức đá quý tÐâ Sanphhire (saphia Kanh đa trời, lâ 
Trạng sức đá quý Đã Peri6ot Xaø": lâ cây 
Trang súc đả quý Ngọc il¿r Dâo (emeraid Xanh l4 cây 

Đã phong thủy Đả AqLuiarnartre Xamlh nước biết 
Đã phong thư: cầu. 1U. trưng bây Thạch &nh: khó XâZmn 

ĐÁ phong thưỷ: cầu, điêu; khẮc, trưng bày ĐÁ mầ não xám 

Đề plhortg Ưlưỹ: cầu, 1U. trưng bây Thợơn anh: xạr: (đá AverlUrize) Xaø\l! lậ cây 


Người mệnh Thủy (cung Khẳm) nên đeo đá màu gì? 


Để người mệnh Thủy được khỏe mạnh, may mắn, tài lộc, phát 
đạt, thì việc chọn mua một viên đá hợp mệnh theo màu sắc ngũ hành 


là điều rất quan trọng. 


Điều kiện tốt nhất có thể có được là được tương sinh. Kim sinh 


Thủy. 


Người mệnh Thủy tốt nhất nên sử dụng các loại đá quý tự nhiên 
có màu của mẹ Kim, là màu trắng và màu ghi. Màu tương ứng đá quý 
đó có thể là: đá thạch anh trắng, thạch anh pha lê, mã não ghi, mã 


não trắng, sapphire trắng,... 


Tốt thứ nhì là được hòa hợp: Hợp với mệnh Thủy chính là Thủy. 
Màu của Thủy là màu đen, màu xám, màu xanh nước biển. Đá tương 
ứng sử dụng là: đá đen có đá thiên thạch, đá huyền vũ; đá mã não 


xám; màu xanh là đá topaz, đá aquamarine, đá sapphire,... 


Một số loại đá quý trang sức, và đá phong thuỷ sử dụng tốt nhất 


cho người thuộc mệnh Thuỷ: 


ĐÁ PHONG THỦY THEO MỆNH T:-\ 


đ chuột wà bấm chọn í oộ! đồ muốn xem) 

Loại sản phầm Loại đá Mật 
rat sực đô quy Đà Topaz Kar#t: nước Điền 
rang sức đả quỷ £ ìt 131 Mau tr cô ả 

Trang sức đã quý Đá saophire (saphia) Xanh da trời 3â: 

Trar Ø# SứC đã quà Xâf1?: đa ị đật 

Tượng đả điều khác Đá sapphire (saphia Karilt đerì, đert 

Đã phorg thuỷ: cầu. trụ. trưng bãy hạch anh trang rằng 

Đá phong thụỷ: cÂu, trụ thạch anh khái xám 


Người mệnh Hỏa (cung ly) nên đeo đá màu gì? 


Để người mệnh Hỏa được khỏe mạnh, may mắn, tài lộc, phát 
đạt, thì việc chọn mua một viên đá hợp mệnh theo màu sắc ngũ hành 
là điều rất quan trọng. 


Tốt nhất cho người mệnh Hỏa nên đeo đá quý tự nhiên có màu 
thuộc hành Mộc, là xanh lá cây, xanh da trời. Gỗ cháy sinh ngọn lửa, 
nghĩa là Mộc sinh Hỏa. Chính vì vậy, đá quý có màu xanh lá cây, 
xanh da trời là màu đá lý tưởng mà người mệnh Hỏa nên dùng. 


Tốt thứ nhì là được hòa hợp: người mệnh Hỏa sẽ tốt nếu dùng đá 
quý có màu tương hợp, người và đá cùng mệnh có sự tương hợp với 
nhau. Các màu đặc trưng của lửa là đỏ, hồng, cam, và tím. 


Tốt thứ nữa màu trắng, màu ghi, là màu của Kim. Do người 
mệnh Hỏa có thể chế khắc được màu của viên đá có màu kim loại. 
Kim loại tuy rất cứng, nhưng với sức của lửa có thể làm chảy cả kim 
loại. 


Nước dập lửa. Thủy khắc Hỏa. Người mệnh Hỏa không nên dùng 
đá màu đen, màu xám, màu xanh nước biển. 


Một số loại đá quý trang sức, và đá phong thuỷ sử dụng tốt nhất 
cho người thuộc mệnh Hỏa: 


ĐÁ PHONG THỦY THEO MỆNH +1Ó^ 


Màu sắc 


öại sán phăm 


Trang sức đả quý Đá Pericot Xanh lá cãi 
[rang sức đề quy crrerglđ) Xor#h lồ cả: 
Trang sức đã qi Thạch a n Tim 
Trang sức đá qI Thạch anh hỗng Hồng 
đê qu G2rr\t Đỏ đận 

Trạng đá QUÿ ? Đỗ 

Đả phong thuý: cầu, trụ, trưng Đày hạch anh xart {đả Aventuzine xanh 

Đá phong tuý: cầu, 1z. trưng bớy Đã thạch anh tít Í 

Dá phong thưý: cầu, †rụ, 1r ng bày Đá thạch anh hồng Hồng 


Người mệnh Thổ (cung Khôn, cung Cấn) nên đeo đá màu gì? 


Vạn vật đốt cháy rồi đều biến thành tro bụi, đất và cát, nên lẽ là 
Hỏa sinh Thổ. Để được tốt nhất cho sức khỏe, an lành, và may mắn 
thì người mệnh Thổ nên đeo những viên đá quý tự nhiên có màu đặc 
trưng của Hỏa là cam, hồng, đỏ, tím. 


Màu của lửa là màu tương sinh. Các loại đá quý màu đỏ là đá mã 
não đỏ, đá garnet, đá carnelian, đá rhodolite, đá opal đỏ,... 


Lưỡng thổ thành sơn. Thổ hợp Thổ. Người mệnh Thổ dùng đá có 
màu vàng sậm, nâu đất, sẽ rất tốt cho họ, có sự tương hợp khi người 
mệnh Thổ dùng đá màu của thổ.. 


Đất ngăn được nước. Người mệnh Thổ chế ngự được viên đá có 
màu của hành Thủy là đá đen, đá xám, đá xanh nước biển. 


Cây mọc trên đất, hút hết sự màu mỡ của đất, làm đất suy kiệt. 
Người mệnh Thổ nên hạn chế dùng đá màu xanh cây, xanh da trời 
không tốt cho sức khỏe và tài chính. 


Một số loại trang sức đá quý, và đá phong thuỷ sử dụng tốt nhất 
cho người thuộc mệnh Thổ: 


ĐÁ PHONG THỦY THEO MỆNH THỔ 
(di chuột vớ bốm chọn Loại đó mnuốn xem) 


bom | 
: 
—— 


Chọn đá quý theo con giáp 


Những người tuổi Tý hợp với món trang sức bằng đá garnet. 
Garnet có màu đỏ sậm và vốn được tương truyền là đá tượng trưng 
cho tình yêu, lòng chung thủy, sự mê đắm, sự ổn định tinh thần. 
Người Trung hoa đeo những món trang sức làm từ đá này để làm 
giảm trầm uất. 


Truyền thống thì những thai phụ thường được tặng một viên 
garnet để làm giảm những rối loạn hormone do thai kỳ sinh ra. 
Người Trung Hoa cổ còn treo một viên garnet trước cửa nhà để ngăn 
trộm cắp viếng thăm. 


Hợp với đá Aquamarine, vốn tượng trưng cho sự bình yên, sức 
khỏe thể chất và tính nữ. Aquamarine với màu xanh trong suốt có tác 
dụng đem lại sự bình ổn tâm thần. 


Theo truyền thuyết Trung hoa thì đây là loại đá được tạo ra từ 
một vị thần biển dùng để làm quà tặng nhằm quyến rũ các nữ thần. 
Do đó mà những người làm nghề đánh cá thường mang theo người 
một viên đá này để khơi gợi lòng yêu mến của các nữ thần biển, nhờ 
đó mà họ có được những mẻ lưới bội thu và cũng tránh được những 
giông bão bất thường trên biển. 


Tuổi này hợp với đá sapphire. Sapphire tượng trưng cho quyền 
lực lãnh đạo, sự sáng suốt và sức mạnh nội tâm. Người Trung Hoa 
xưa đeo một viên sapphire bên mình và gọi đây là “con mắt thứ ba” 
để giúp họ nhìn thấu tương lai, ghi nhận quá khứ, và sở hữu trí tuệ 
minh mẫn. Trong y học thì sapphire có khả năng làm giảm các chứng 
bệnh về sự suy yếu ở mắt. 


Ngọc trai vốn tượng trưng cho sự thanh khiết, ngây thơ và phần 
âm tính trong cơ thể, là món trang sức lý tưởng cho tuổi này. Ngọc 
trai thường được người cha dùng làm quà tặng cho con gái để giúp 
con giữ được sự thanh khiết trong tâm hồn. 


Những người tuổi rồng nên đeo đá amethyst, loại đá tượng trưng 
cho sức mạnh của trí não. Nếu bạn sắp phải dự một buổi tiệc vui với 
rượu bia tràn trề thì nên đeo amethyst bởi đá này sẽ giúp bạn luôn 
giữ được sự tỉnh táo. Không những thế, người Trung Hoa còn tin 
rằng amethyst ngăn ngừa được các chứng nghiện thuốc lá, rượu chè 
và ma túy. Viên đá màu tím thần kỳ này có tác dụng làm dịu lòng, ổn 
định tâm thần như khi đang thiền tịnh nên y học dùng để trị chứng 
mất ngủ và ác mộng. 


Những người ở tuổi này nên đeo đá Opal. Opal tượng trưng cho 
sự lãnh đạo, dẫn đường, sự may mắn và sức mạnh tâm linh. Đeo đá 
Opal hoặc để một viên dưới gối thì bạn có thể kết giao, trao đổi với 
thế giới tâm linh qua những giấc mơ, từ đó có thể có lời khuyên bổ 
ích cho khúc mắc hiện tại. 


Với hai màu vàng đồng và xanh, topaz tạo nên những món trang 
sức đẹp dù kết hợp với bạc hay vàng. Topaz mang lại sự tự tin, sáng 
tạo, mang đến sự thư giãn và yên ổn cho người mang nó. Với topaz 
bạn sẽ vượt qua được sự sợ hãi và đạt được những thành tựu bất 
ngờ. Topaz được xem là viên đá kỳ diệu cho những người hoạt động 
trong ngành nghệ thuật, thời trang, kiến trúc, văn thơ dịch giả... 
Trong y học loại đá này có tác dụng triệt tiêu những rối loạn tâm 
thần. 


Nên đeo emerald. Đây là đá tượng trưng cho sức mạnh của các 
nữ thần. Đại diện cho tình yêu, sự luyến ái thể xác, tiền bạc của cải, 
sắc đẹp, sự thông tuệ và công bằng. Theo người xưa thì loại đá này 
sẽ mang lại sự hưng vượng đồng thời có tác dụng cải thiện bế tắc 
tình dục. Loại đá này còn được gọi tên là đá của sự thật, sẽ giúp bạn 
tìm được đến sự thật cuối cùng của sự việc đồng thời cũng bảo vệ sự 
minh bạch của chính bạn. Emerald cũng được dùng để giảm trầm 
uất, buồn bã. 


Hợp với Peridot. Peridot có sự kết nối đặc biệt với cuộc sống hôn 
nhân, sức khỏe tâm thần. Đeo đá này sẽ giúp cho bạn có khả năng 
phân tích sự việc rõ ràng, nhìn mọi sự được thấu đáo hơn. Khi bạn 
giữ một viên peridot bên mình đồng nghĩa với bạn thanh trừ được 
những thế lực đố ky, ghen ty từ bên ngoài cũng như từ bên trong 
bản thân. 


Những người lính xưa thường mang những viên đá này bên mình 
để làm giảm nhẹ sự tức giận thù địch, kiềm giữ sự nóng nảy không 
đáng có. Peridot cũng được xem là loại đá dùng để chúc phúc cho vợ 
chồng mới cưới, họ sẽ có hạnh phúc trọn vẹn cả về mặt tình yêu, 
tỉnh thần lẫn tình dục. 


Citrine có tác dụng tốt cho những người sinh nhằm tuổi này. 
Citrine tượng trưng cho sự phồn vinh, thông tuệ, sáng tạo và thành 
công, còn được gọi là đá thành công và thường được chọn làm quà 
tặng cho những người cao minh thành đạt. Những bậc đế vương xưa 
ở Trung Hoa rất ưa chuộng những món đồ làm từ đá này bởi họ tin 
rằng loại đá này sẽ giúp họ điều binh khiển tướng một cách chuẩn 
xác, thông tuệ việc nước, việc dân hơn. Ngày nay, đá này là món quà 
cho các cô cậu học trò với mong ước họ được học hành tấn tới. 


Mang ý nghĩa là sự bảo hộ, bình yên, sức mạnh, trung thành và 
bền vững, đáng tin cậy, kim cương luôn là loại đá quý nhất trong các 
loại đá thiên nhiên. Theo truyền thuyết Trung Hoa, đeo kim cương là 
bạn có được sự bảo hộ an toàn đối với các thế lực thù địch bên 
ngoài. 


Hợp với ruby. Ruby tượng trưng cho tương lai sáng lạn, sức khỏe 
đồi dào, sự thăng tiến, khéo léo, thông minh và dẫn đầu. Theo các 
học thuyết phương đông xưa thì trong mỗi cơ thể người đều tồn tại 
hai dòng năng lượng tốt và xấu song song nhau. Nếu có một viên 
ruby trên người thì sẽ tiêu trừ được nguồn năng lượng xấu này, do 
đó ruby được xem có tác dụng phòng bệnh. 


Ruby còn có tên là đá danh vọng. Đeo ruby để dần được nổi tiếng 
là sự tin tưởng của nhiều người. Ruby nay được xem là có tác dụng y 
học rất lớn trong việc bình ổn huyết áp cũng như trừ những chứng 
bệnh có liên quan đến tuần hoàn máu huyết trong cơ thể. Đặc biệt, 
đá có tác dụng làm ấm cơ thể, hiệu quả cao cho người bị huyết áp 
thấp. 


Phong thủy 2015 bạn cần chú ý kiêng ky điều gì? 


Phong thủy nhà cửa chủ yếu dựa vào tuổi, mệnh của gia chủ để 
quyết định.Tuy nhiên, có một số nguyên tắc phong thủy lại phù hợp 
với tất cả mọi người, mọi nhà - trong đó có cả những cấm kị không 
bao giờ được phạm phải. 


Gia chủ cần chú ý tránh các đại ky trong năm nay để cả nhà an 
khang thịnh vượng, không gặp họa sát thân. 


Trong năm nay, màu sắc của phòng không được quá màu mè nếu 
không sẽ phá hỏng các luồng khí may mắn. Khi chọn màu sắc cho 
phòng, nên lấy các gam màu nhẹ nhàng, trang nhã làm chủ đạo. Đồng 
thời, trong phòng không nên bày quá nhiều đồ đạc cũng như không 
nên trang trí hoa lệ quá mức; đặc biệt là những vật trang trí mà ánh 
sáng, màu sắc sặc sỡ tỏa bốn phía lại càng không cần thiết. 


Cùng với chất lượng cuộc sống của mọi người được nâng cao, 
nhu cầu về mọi mặt của con người cũng tăng theo. Do đó, để giúp 
cho ngôi nhà càng thêm đẹp, chan hòa với thiên nhiên, những chậu 
cây cảnh, hoa cảnh đẹp ngày càng được ưa chuộng. 


Tuy nhiên nhất định phải nhớ, nên chọn những loại thực vật 
càng có sức sống mạnh mẽ, kiên cường càng tốt để thu hút nhiều 
vượng khí, cũng như lưu thông tốt các nguồn năng lượng tích cực. 
Tuyệt đối không nên chọn để cây chết hay bày hoa khô trong nhà. 
Ngoài việc sẵn sinh ra các loại khí độc, những chậu cây chết sẽ tăng 
thêm năng lượng tiêu cực, chết chóc trong gia đình. 


"--.... 


Trong trang trí nhà cửa hiện đại, đặc biệt trong thiết kế chung 
cư, để tận dụng tốt diện tích, một số kiến trúc sư đã để cho phòng 
ăn, phòng bếp, thậm chí là phòng vệ sinh đập ngay vào mắt ngay khi 
bước qua cửa nhà. Theo phong thủy, những người sống trong ngôi 
nhà như vậy, vận thế sẽ ngày càng suy yếu. Để có nhiều may mắn, 
ngay khi mở cửa nhà, phòng đầu tiên nhìn thấy phải là phòng khách. 


Khi xây nhà, gia chủ nên chú ý để cửa phòng ngủ không đối diện 
cửa chính của cả ngôi nhà. Nếu phạm phải đại ky, gia chủ rất dễ 
chìm đắm trong nhục dục, không thể tự mình thoát ra nổi. 


Phòng bếp gắn liền với sức khỏe của cả gia đình. Do vậy, gia chủ 
nên chú ý thường xuyên lau dọn để gọn gàng và tránh ám mùi, ám 
dầu mỡ. Một khi phòng bếp bừa bãi sẽ ảnh hưởng cực kì nghiệm 
trọng đến vận khí sức khỏe của từng người trong nhà. 


Trong việc cất nhà thì gác đòn dông rất hệ trọng vì nó là cái 
rường nhà , chỗ cao nhất của ngôi nhà. Ngày nay, các gia đình chủ 
yếu đổ mái bằng nên đòn dông ít còn xuất hiện. Tuy nhiên, với 
những ngôi nhà vẫn giữ phong cách kia thì đòn dông ky nhất là xây ở 
trên bàn học hoặc bàn ăn, càng không nên xây trên đầu giường. Nếu 
như không có cách nào để tránh, gia chủ có thể ốp thêm trần xốp để 
ngăn cách, nếu không sẽ ảnh hướng đến tâm trạng và sức khỏe của 
gia chủ. 


Phòng vệ sinh không được xây đối diện giường. Ngoài ra, mép 
phòng vệ sinh đối diện giường cũng là điều không may, dễ khiến 
người trong gia đình mắc phải bệnh tật. Nhà vệ sinh là nơi đào thải 
các chất ô nhiễm, do vậy rất ky âm u, ẩm ướt, bẩn và hôi thối. Chỉ có 
một phòng vệ sinh sạch sẽ mới níu giữ được tiền tài. 


CC 


Phòng vệ sinh đối diện giường dễ khiến gia đình mắc phải bệnh tật 
Một bức tranh trên đầu giường có thể khiến căn phòng thêm nhã 
nhặn. Tuy nhiên gia chủ nên chọn tranh to vừa phải. Nếu như quá to 
khiến cho đỉnh treo hỏng, tranh rơi xuống thì hậu quả sẽ khôn lường. 
Nếu như trong nhà có hành lang nối giữa các phòngthì nên thiết 
kế phòng vệ sinh ở bên cạnh hành lang. Nếu gia chủ đặt nhà tắm ở 
đầu hồi thì sẽ dễ sinh chuyện không may về vật chất và tình cảm. 


Tổng hợp từ các nguồn: 
http://www.blogphongthuy.com; 
http://www. 12cungsao.corm; 
http://dattenchocon.2015.vn 
http://ttvn.Vn⁄ 
htip://megdƒun.Vvn/ 
htip://www.chiemtinh.com.Vn/ 
http://news.zing.VT⁄ 
htip://nhaxuan.vn 
http://doisong.vnexpress.net 
htip://daquytunhien.vn 
http://xzone.vn 


Mời các bạn ghé thăm Đào Tiểu Vũ's eBook để tải thêm nhiều 
eBook hơn nữa. 


